Hòa thượng 
THÍCH MINH CHÂU 


Hành thiển 


Một nếp sống lành mạnh trong sáng 
Một phương pháp giáo dục hướng thượng 


` sÀ 
Hành thiền 
Một nếp sống lành mạnh trong sáng, 
Một phương pháp giáo dục hướng thượng 


Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU 


19953 


Bình Ansơn hiệu đính uà trình bàu 
Perth, Tây Ú 
6/12/2023 


MỤC LỤC 


Phần I. Giới thiệu pháp Thiền Nguyên thủy 


Clla1111C T110 E2 3421166580: 049nu6nsbuàgustàeiidgselildooagyuasuess 5 
A. Sửa soạn hành thiển. ....................................--- ---- 13 
B, Đoạn lrừ các triển CẢI áaccccssii116121Ÿ1./225 14 
C. Chứng Sơ thiển cho đến Đệ Tứ thiền ................... để 

Phần II. Phương pháp hành trì 
- Vải điểu! Hến HFAHH is s01 tS2xg càng b (sa làtLoasg toà 40 
Ð;.PHHữGif pháp hạn Đ~Ì is sy2ssssoessi6so2ssexandsssleosdsi 41 

Phần II. Lợi ích của hành thiền và trích dẫn 

KITTH/CELC TY s3 x2xy g5 b9 ma 4005 36oc Yên miệi há hi LÊN eà oau T304) 48 
1. Niệm hơi thở ra, hơi thở vào, có quả lớn 

D0) 92 áa 2489020641024 cace duiêa Aanktxyvcsie 49 

20t ITU:Eap[9101đ OIN 477 )71sss X40 ma 2kalLilAeiaixii 49 
ðy 11H Non: den (NI BH} s62 0as0443080124ã012uais4g0402 50 
4. Kinh Vesäli (SN 54.9).......................o.ccccoccccrrrrrreecre 52 
5. Kinh Kimbila (SN 54.10) ...................---cccccccccccsecced 53 
Š. Kinh Ananda(SN BÀ :13) ‹..:.::.iiccsccccucsbsdiiosiad 55 
7. Kinh Nhập tức xuất tức niệm (MN 118) ................ ó0 


œ-##-& 


BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT 


Anieuttara Nikãya (Tăng chỉ bộ) 
Direha Asama (Trường A-hàm) 
Dhammapada (Pháp cú) 

Digha Nikãya (Trường bộ) 
THouttaka (Phật thuyết như vậy) 
Jãtaka (Chuyện Tiền thân) 
Khuddaka Nikñãua (Tiểu bộ) 
Khandhaka (Hợp phần, tạng Luật) 
Khuddakapafha (Tiểu tụng) 
Madhuama Äsama (Trung A-hàm) 
Mujjhữứma Nikñga (Trung bộ) 
Mahñuagea (Đại phẩm, tạng Luật) 
Sarnutta Nikñua (Tương ưng bộ) 
Suttanipatfa (Kinh tập) 

Theraoathä (Trưởng lão tăng kệ) 
Liiãna (Phật tự thuyết) 

Vinaua Pi†aka (tạng Luật) 
Visuddhinacea (Thanh tịnh đạo) 


kở 


Hành thiển 5 


Phần I 


Giới thiệu pháp Thiền Nguyên thủy 
của Đức Phật 


"Như Lai Thiền trong kinh tạng Pali, hay hành thiền, 
một nếp sống lành mạnh trong sáng, một phương pháp 
giáo dục hướng thượng”, là một công trình nghiên cứu chỉ 
đề cập đến Như Lai Thiển mà không đề cập đến Tổ Sư 
Thiền. Ở đây chúng tôi hạn chế trong tạng kinh Päli mà 
không đề cập đến tạng A-tỳ-đàm Päli, với chủ đích muốn 
giới thiệu cho các Phật tử hiểu rõ Thiển nguyên thủy là gì, 
trước hết là ngang qua kinh nghiệm bản thân của Đức Phật 
khi ngài chưa thành Đạo, khi Ngài thành Đạo, trong suốt 
45 năm thuyết pháp và cuối cùng khi Ngài nhập Niết-bàn. 
Tiếp đến chúng tôi giới thiệu pháp môn Thiền ngang qua 
những lời dạy của Ngài trong kinh điển, chú trọng giới 
thiệu pháp môn Thiển như là một nếp sống lành mạnh 
trong sáng, một phương pháp giáo dục hướng thượng có 
thể ứng dụng ngay trong đời sống hiện tại, vừa là một tiến 
trình đưa đến giải thoát và giác ngộ. Cuối cùng, chúng tôi 
xin giới thiệu một pháp môn Thiển: Pháp môn 
Anãpãnasati, niệm hơi thở vào hơi thở ra, một Pháp môn 
Thiển nguyên thủy do Đức Phật giảng dạy, một pháp môn 
Chỉ quán, Định Tuệ song tu mà mọi người có thể thực 
hành, ngay trong hiện tại đối với bản thân mình. 


6 Thích Minh Châu 


Mọi trình bày của chúng tôi đều nêu rõ xuất xứ, trích 
từ trong kinh tạng Pali nào, để xác chứng đó là những lời 
dạy của Đức Phật, chứ không phải là những sản phẩm 
tưởng tượng của diễn giả, và giúp cho những ai muốn tự 
mình nghiên cứu tư liệu cũng có thể truy nguyên đến 
nguồn gốc một cách chính xác. 

Trước hết, chúng tôi xin trình bày: Những kinh nghiệm 
cá nhân của Đức Phật về Thiền. Thiển là một pháp môn 
do sáng kiến của Đức Phật, do kinh nghiệm tu tập bản 
thân của Ngài, không một ai dạy cho Ngài, và chính nhờ 
kinh nghiệm bản thân ấy mới giúp cho Ngài xây dựng một 
pháp môn giải thoát và giác ngộ, rất độc đáo, tuyệt diệu; 
đó là pháp môn: Giới Định Tuệ. 

Kinh nghiệm Thiền đầu tiên của Đức Phật là khi Ngài 
đến học đạo với Älara Kãlãma về pháp môn Vô-sở-hữu- 
xứ, và học đạo với Uddaka Rãmaputta về pháp môn Phi- 
tưởng Phi-phi-tưởng-xứ. Hai pháp môn Thiền ngoại đạo, 
Ngài học, Ngài hành, Ngài chứng và được hai vị ngoại đạo 
sư xác nhận là đã thật chứng. 

Nhưng Ngài nhận thấy hai pháp môn ấy không đem 
đến giải thoát nên Ngài đã bỏ đi. Hai vị ngoại đạo sư ấy 
xác nhận: "Pháp mà tôi tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố, 
chính pháp ấy hiển giả tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú. 
Pháp mà hiển giả tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú, chính 
pháp ấy tôi tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố. Pháp mà 
tôi biết, chính pháp ấy hiền giả biết; Pháp mà hiền giả biết, 
chính Pháp ấy tôi biết. Tôi như thế nào, hiền giả là như 
vậy; hiển giả như thế nào, tôi là như vậy. Nay hãy đến 
đây, hiển giả! Hai chúng ta hãy chăm sóc hội chúng này". 
Ngài nói: “Như vậy, này các tỳ-kheo, ÄJãra Kalama là đạo 


Hành thiển 7 


sư của Ta, lại đặt Ta, đệ tử của người ấy ngang hàng với 
mình, và tôn sùng Ta với sự tôn sùng tối thượng. Này các 
tỳ-kheo, rồi ta tự suy nghĩ: "Pháp này không hướng đến 
yếm ly, không hướng đến ly tham, không hướng đến đoạn 
diệt, không hướng đến an tịnh, không hướng đến thượng 
trí, không hướng đến giác ngộ, không hướng đến Niết- 
bàn, mà chỉ đưa đến sự chứng đạt Vô sở hữu xứ”. Như 
vậy, này các tỳ-kheo, Ta không tôn kính Pháp này, và từ 
khước pháp ấy, Ta bỏ đi” (MN 26). 

Kinh nghiệm thứ hai là kinh nghiệm của Đức Phật khi 
chưa thành Đạo, Ngài muốn đoạn trừ các dục, nhưng vì 
Ngài chưa hành thiền, nên chưa đoạn trừ được tham sân 
si, như đoạn kinh sau đây nêu rõ: "Này Mahãnãma, thuở 
xưa, khi Ta còn là vị Bồ-tát, chưa chứng được Bồ-đề, chưa 
thành Chánh đắng, Chánh giác, Ta khéo thấy như thật 
chánh kiến: "Các dục, vị ít, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy 
hiểm ở đây nhiều hơn". Dầu ta khéo thấy với như thật 
chánh kiến như vậy, nhưng Ta chưa chứng được hỷ lạc do 
ly dục, ly bất thiện pháp sanh, hay một pháp nào khác cao 
thượng hơn, và như vậy, Ta biết rằng ta chưa khỏi bị các 
dục chi phối. Và này Mahãnäma, khi nào Ta khéo thấy với 
như thật chánh quán: "Các dục, vui ít, khổ nhiều, não 
nhiều, và sự nguy hiểm ở đây lại nhiều hơn". Và ta chứng 
được hỷ lạc do ly dục, ly bất thiện pháp sanh, hay một 
pháp nào cao thượng hơn, như vậy ta mới khỏi các dục chỉ 
phối" (MN 14). 

Kinh nghiệm này nêu rõ, chỉ một mình như thật quán 
các dục là vui ít khổ nhiều chưa đủ, phải có hành thiền, 
tức là chứng được hỷ lạc do ly dục sanh mới có thể nhiếp 
phục và đoạn trừ các dục. Chính do kinh nghiệm này, Đức 
Phật sau này đã hành thiển định để nhiếp phục các dục và 


8 Thích Minh Châu 


đã thiết lập pháp môn Giới Định Tuệ, trong ấy có Thiền 
để đưa hành giả đi đến giác ngộ giải thoát. 

Kinh nghiệm thứ ba của Sa-môn Gotama là khi tu hành 
sáu năm khổ hạnh đã xong, Ngài nhận thấy khổ hạnh 
không đưa con người đến giác ngộ và giải thoát, nên Ngài 
đã từ bỏ khổ hạnh và đi đến Uruvela. 

Tại đây, Ngài tìm thấy một địa điểm khả ái, có con sông 
trong sáng chảy gần, một khóm rừng thoải mái, một trú 
xứ thuận tiện để hành thiển. Ngài chọn lựa địa điểm ấy và 
quyết định ngồi xuống tại đấy để tu trì. Nhưng ba ví dụ 
đã khởi lên, giúp Ngài hiểu rõ phải hành thiền như thế 
nào mới có kết quả. 

Ví dụ thứ nhất, một người cầm lửa lấy một khúc cây 
đẫm ướt đầy nhựa sống, đặt vào trong nước rồi cọ xát với 
dụng cụ làm lửa để nhen lửa. Lẽ dĩ nhiên, với điều kiện 
này, lửa không thể nhen nhúm được. 

Ví dự thứ hai cũng giống như trên, lần này khúc cây 
vẫn đẫm ướt, vẫn đầy nhựa sống, nhưng được vớt ra khỏi 
nước, nếu có cọ xát với dụng cụ làm lửa để nhen lửa, lẽ di 
nhiên với điều kiện này lửa cũng không thể nhen nhúm 
được. 

Ví dụ thứ ba nói đến khúc cây không có nhựa, được vớt 
khỏi nước, và đặt trên đất khô. Nếu người này cọ xát khúc 
cây ấy với dụng cụ làm lửa, thời lửa có thể hiện ra. Ví dụ 
này giới thiệu cho Sa-môn Gotama rõ là muốn hành thiền 
cho có hiệu quả thời phải ly dục, ly bất thiện pháp mới hy 
vọng chứng quả như đã ghi trong đoạn kinh Trung Bộ: 

"Này Aggivessana, những tôn giả Sa-môn hay Bà la 
môn nào sống không xả ly các dục vọng về thân, về nội 
tâm chưa được khéo đoạn trừ, chưa được khéo làm cho 


Hành thiển 9 


nhẹ bớt, những tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn ấy không 
có thể chứng được Vô thượng Chánh đẳng giác. Nếu tôn 
giả Sa-môn hay Bà-la-môn nào sống xả ly các dục vọng về 
thân... và nội tâm đã được khéo đoạn trừ, đã được khéo 
làm cho nhẹ bớt, những tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn ấy 
có thể chứng được tri kiến Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác" (MN 36). 

Ba ví dụ trên đã giới thiệu cho Sa-môn Gotama biết là 
muốn hành thiển cho có kết quả thì phải ly dục, ly bất 
thiện pháp. Do vậy, sau này khi dạy về hành thiển điều 
kiện tiên quyết của hành thiển phải làm là "ly dục, ly bất 
thiện pháp". Còn đắm say các dục, còn làm các hạnh bất 
thiện, thì không thể hành thiển cho có kết quả. Những 
kinh nghiệm quí báu này điều được Đức Phật áp dụng khi 
Ngài giảng dạy về Thiền. 

Một kinh nghiệm nữa đến với Sa-môn Gotama: Sau khi 
tu hành khổ hạnh trong 6 năm không có kết quả, Ngài tự 
hỏi có con đường nào khác có thể đưa Ngài đến giác ngộ, 
và sau đây là những lời ghi nhận của Ngài khi Ngài hướng 
tìm một con đường khác, như đã ghi trong Đại kinh 
Saccaka (MN 36): 

"Nhưng ta với sự khổ hạnh khốc liệt như thế này vẫn 
không chứng được pháp thượng nhân, tri kiến thù thăng 
xứng đáng bậc Thánh. Hay là có con đường nào khác đưa 
đến giác ngộ?". 

"Này Aggivessana, rồi Ta suy nghi như sau: "Ta biết, 
trong khi phụ thân Ta, dòng họ Thích Ca, đang cày và Ta 
đang ngồi dưới bóng mát cây Diêm phù để. Ta ly dục ly 
bất thiện pháp, chứng và trú Thiển thứ nhất, một trạng 
thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ, khi an trú như vậy 
Ta nghĩ: "Theo con đường này có thể đưa đến giác ngộ 


10 Thích Minh Châu 


chăng”? Và này Aggivessana, tiếp theo ý niệm ấy, ý thức 
này khởi lên nơi Ta: "Đây là con đường đưa đến giác ngộ”. 
Với kinh nghiệm này, Sa-môn môn Gotama thực hành 
thiền định chứng Sơ thiển, Thiền thứ hai, Thiển thứ ba, 
Thiển thứ tư. Rồi đến Thiền thứ tư, Ngài hướng tâm và 
chứng được ba minh và cuối cùng, Ngài thành Đạo, chứng 
được Thánh quả, thành bậc Chánh giác. 

Chúng tôi ghi chép sau đây kinh nghiệm hành thiền, 
chứng đạo của Ngài như đã được ghi trong Đại Kinh 
Saccaka: "Và này Aggivessana, sau khi ăn thô thực và 
được sức lực trở lại, Ta ly dục ly bất thiện pháp, chứng và 
trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh có 
tầm có tứ. Này Aggivessana, như vậy là thọ khởi lên nơi 
Ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm Ta. Diệt tầm 
và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do 
định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Này 
Aggivessana, như vậy lạc thọ khởi lên nơi Ta, được tồn tại 
nhưng không chi phối tâm Ta. Ly hỷ trú xả, chánh niệm 
tĩnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả 
niệm lạc trú, chứng và trú Thiền thứ ba. Này Aggivessana, 
như vậy lạc thọ khởi lên nơi Ta, được tồn tại nhưng không 
chi phối tâm Ta. Xả niệm xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ 
trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả 
niệm thanh tịnh. Này Aggivessana, như vậy lạc thọ khởi 
lên nơi Ta" (MN 36). 

Rồi với tâm định tỉnh trong Thiền thứ tư ấy, Sa-môn 
môn Gotama hướng tâm đến Túc mạng minh, đến Thiên 
nhãn minh, đến Lậu tận minh: "Nhờ hiểu biết như vậy, 
tâm của Ta thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát 
khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, 
khởi lên sự hiểu biết: "Ta đã giải thoát". Ta đã biết: "Sanh 


Hành thiển 11 


đã tận, phạm hạnh đã thành. Việc cần làm đã làm. Không 
còn trở lui trạng thái này nữa". Này Aggivessana, đó là 
Minh thứ ba, Ta đã chứng được trong canh cuối, vô minh 
diệt, minh sanh, mê tối diệt, ánh sáng sanh, do ta sống 
không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần" (MN 36). 

Sau khi Đức Phật thành Đạo, nếp sống đặc biệt của 
Ngài như đã được diễn ra trong Kinh tạng Pali là thuyết 
pháp độ sanh, và hành thiển giải thoát. Thật sự ở nơi đây 
hai hình ảnh linh động nhất của bậc giáo chủ đạo Phật là 
thuyết Pháp và hành thiền. Trong đời sống hàng ngày của 
Đức Phật, ngoài trách nhiệm thuyết Pháp độ sanh, Đức 
Phật hoàn toàn sống đời sống hành thiền. Buổi sáng đi 
khất thực, độ ngọ xong, Ngài đi sâu vào rừng núi để hành 
thiền. Buổi chiều, Đức Phật thường từ Thiền tịnh độc cư 
đứng dậy, tức là buổi chiều Ngài cũng hành thiền. Ban 
đêm, trong canh một Ngài đi kinh hành. Trong canh hai, 
Ngài đi kinh hành và ngồi thiền. Canh ba, Ngài nằm nghỉ 
với dáng nằm con sư tử. Ngài thức dậy, lại đi kinh hành 
và ngồi thiển. Khi Ngài nhập Niết bàn, Ngài cũng từ nơi 
cảnh Thiền định mà nhập Niết bàn: "Xuất Thiền thứ tư, 
Ngài nhập định Thiển thứ ba. Xuất Thiền thứ ba, Ngài 
nhập định Thiền thứ hai. Xuất thiển thứ hai, Ngài nhập 
định Sơ Thiền. Xuất Sơ Thiền, Ngài nhập định Thiển thứ 
hai. Xuất Thiển thứ hai, Ngài nhập định Thiền thứ ba. 
Xuất Thiển thứ ba, Ngài nhập định Thiền thứ tư. Xuất 
Thiền thứ tư, Ngài lập tức Nhập diệt" (DN 16). 

Và chúng ta thường gặp hai lời khuyên này của Đức 
Phật cho các tỳ-kheo xuất gia: "Này các tỳ-kheo, khi các 
người hội họp lại, thường có hai việc phải làm: một là đàm 
luận về Phật pháp, hai là giữ im lặng của một bậc Thánh" 


12 Thích Minh Châu 


(MN 26). Và sự im lặng của các bậc Thánh ở đây là hành 
thiền. 

Lời dạy thứ hai là lời khuyên hành thiển của Đức Phật: 
"Này các tỳ-kheo, đây là những gốc cây, đây là những căn 
nhà trống. Này các tỳ-kheo, hãy tu Thiền, chớ có phóng 
dật, chớ có sanh lòng hối hận về sau. Đây là lời giáo giới 
của Ta cho các người" (MN 19). Và khi sắp Niết-bàn, Đức 
Phật nhắc đi nhắc lại nếp sống của một tỳ-kheo tối thắng 
là tu Thiền định, Thiển quán: 

"Và này Ananda, ở đời tỳ-kheo quán thân trên thân... 
quán thọ trên các cảm thọ ... quán tâm trên tâm... quán 
pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, 
nhiếp phục mọi tham ưu ở đời. Như vậy này Änanda, tỳ- 
kheo tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình y tựa 
chính mình, không y tựa một vị khác, dùng Chánh pháp 
làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, 
không nương tựa một gì khác. Những vị ấy, này Änanda, 
là những vị tối thượng trong hàng tỳ-kheo của Ta" (Đại 
kinh Bát-niết-bàn, DN 16). Lời dạy nầy của Đức Phật chính 
là một lời khuyên tu Thiền và hành thiền. 

Với một bậc Đạo sư, trước khi thành Đạo đã có nhiều 
kinh nghiệm về Thiển như vậy, đã khám phá ra con đường 
Giới Định Tuệ đưa đến giác ngộ giải thoát, trong ấy Thiền 
chiếm một vị trí quan trọng, cho đến khi thành Đạo và 
nhập Niết-bàn, cũng điều là những kinh nghiệm bản thân 
về Thiền định. Hơn nữa, từ khi thành Đạo cho đến khi 
nhập Niết-bàn, Ngài sống một đời sống hằng ngày hành 
thiền để hiện tại lạc trú và sách tấn các đệ tử tu hành, cho 
đến trong suốt 45 năm thuyết pháp, lời giảng dạy của 
Ngài chính là hành thiển. Đến giờ phút gần nhập Niết- 


Hành thiển 13 


bàn, lời khuyến khích cuối cùng cho các đệ tử cũng là 
những lời khích lệ hành thiền. Đối với một bậc Đạo sư như 
vậy, tự nhiên hành thiền chiếm một địa vị vừa ưu tiên, vừa 
quan trọng trong những kinh điển Ngài dạy. 

Vậy nay, chúng ta hãy tìm hiểu Thiển là gì, và hành 
tướng của Thiển là như thế nào? Chữ Thiền từ chữ Päli là 
Jhãna, từ chữ Sanskrit là I)hụãna, được ngài Buddhaghosa 
định nghĩa như sau: “ãrøunan" ñiparijjhanato paccanika- 
jhãpanato 0ñ jhanan “ (Vism. 150) nghĩa là do Thiền trên các 
đối tượng lựa chọn, và do đốt cháy những gì đối nghịch 
nên gọi là Thiền. Như vậy, Thiền là có nghĩa lựa chọn một 
đối tượng rồi Thiền tư trên đối tượng ấy, khiến cho khả 
năng đốt cháy, thiêu hủy các pháp đối nghịch, ở đây, chỉ 
cho các triển cái và các kiết sử phiền não. 

Định nghĩa về Thiền trong các kinh điển thường lồng 
vào trong khung cảnh Giới-Định-Tuệ, và đề cập đến Định 
tức là Thiển định, tức là Thiền. Những định nghĩa này có 
rất nhiều chỉ tiết và ví dụ, và có thể được phân tích thành 
những giai đoạn như sau: 

- Sửa soạn hành thiền 

- Đoạn trừ các triển cái 

- Chứng Sơ thiền cho đến Tứ thiển 


A. Sửa soạn hành thiển 

Sau khi thành tựu Giới uẩn, nghĩa là thành tựu hộ trì 
các căn, tiết độ trong ăn uống, chú tâm cảnh giác, chánh 
niệm tỉnh giác, hành giả: "Lựa một chỗ thanh vắng, tịch 
mịch như khu rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, 
lùm cây, ngoài trời, đống rơm. Sau khi đi khất thực và ăn 


14 Thích Minh Châu 


xong, vị ấy ngồi kiết già, lưng thăng và an trú niệm trước 
mặt" (MN 39). 

Trong sự sửa soạn hành thiền, chúng ta thấy rõ hành 
giả phải giữ Giới, tức là phải sống một nếp sống trong sạch 
và lành mạnh, mới có thể hành thiền. Nói một cách khác, 
hành thiền chỉ có hiệu quả khi nếp sống của hành thiền là 
phải ly dục, ly bất thiện pháp. Những ai ăn nhiều, ngủ 
nhiều, tất nhiên khó hành thiển; những ai say đắm năm 
dục, say đắm về rượu men rượu nấu, làm các hạnh bất 
thiện về thân, về lời, về ý, tất nhiên khó hành thiển. Nói 
tóm lại, người hành thiển phải sống một đời sống lành 
mạnh và trong sạch, thời hành thiển mới có kết quả. 


B. Đoạn trừ các Triển cái 

"Vị ấy từ bỏ dục tham ở đời, sống với tâm thoát ly dục 
tham, gội rửa tâm hết dục tham. Từ bỏ sân hận, vị ấy sống 
với tâm không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả 
chúng hữu tình, gội rửa tâm hết sân hận. Từ bỏ hôn trầm 
thụy miên, với tâm hướng về ánh sáng, chánh niệm tỉnh 
giác, gội rửa tâm hết hôn trầm thụy miên. Từ bỏ trạo cử 
hối quá, vị ấy sống không trạo cử hối tiếc, nội tâm trầm 
lặng, gội rửa tâm hết trạo cử hối tiếc. Từ bỏ nghi ngờ, vị 
ấy sống thoát ly khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng lự, 
gội rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp" (MN 39). 

Năm triển cái này có khả năng làm uế nhiễm tâm và 
làm yếu ớt trí tuệ, nên phải trừ khử để được sáng suốt và 
để trí tuệ được phát triển. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật 
có nêu rõ những pháp giúp đoạn trừ năm triển cái này: 

"Tướng bất tịnh, này các tỳ-kheo, nếu như lý tác ý, thời 
dục tham chưa sanh không sanh khởi và dục tham đã sanh 


Hành thiển 15 


được đoạn tận... Từ tâm giải thoát, này các tỳ-kheo, nếu 
như lý tác ý, thời sân chưa sanh không sanh khởi, và sân 
đã sanh được đoạn tận... Người tinh cần tinh tấn, này các 
tỳ-kheo, hôn trầm nhụy miên chưa sanh không sanh khởi, 
hôn trầm thụy miên đã sanh được đoạn tận... Người có 
tâm tịnh chỉ, này các tỳ-kheo, nghi hoặc chưa sanh không 
sanh khởi, hay nghi hoặc đã được sanh đoạn tận" (AN 
1.16-19). 

Đại kinh Xóm ngựa (MN 39) ghi: 

“Này các tỳ-kheo, như một người mắc nợ, liền làm các 
nghề nghiệp, những nghề này được phát đạt, người ấy 
không những trả được nợ cũ, còn có tiền dư để nuôi dưỡng 
vợ. Người ấy nghĩ: “Ta trước kia mắc nợ nên ta làm các 
nghề nghiệp. Những nghề này được phát đạt, ta không 
những trả được các nợ cũ, còn có tiền dư để nuôi vợ. 
Người ấy nhờ vậy được sung sướng, hoan hỷ. Này các tỳ- 
kheo, như một người bị bệnh đau đớn trầm trọng, ăn uống 
không tiêu, thể lực suy yếu. Sau một thời gian, người ấy 
khỏi bệnh, ăn uống tiêu thông, thể lực khôi phục. Người 
ấy nghĩ: “Ta trước kia bị bệnh, đau đớn trầm trọng, ăn 
uống không tiêu, thể lực suy yếu. Nay ta khỏi bệnh, ăn 
uống tiêu thông, thể lực khôi phục.“ Người ấy nhờ vậy 
được sung sướng hoan hỷ. 

“Này các tỳ-kheo, như một người bị nhốt trong ngục, 
người ấy sau một thời gian được khỏi tù tội, an lạc kiện 
toàn, tài sản không bị giảm tổn. Người ấy nghĩ: “Ta trước 
kia bị nhốt trong ngục, nay ta được khỏi tù tội, an lạc kiện 
toàn, tài sản không bị giảm tổn. Người ấy nhờ vậy được 
sung sướng hoan hỷ. Này các tỳ-kheo, như một người nô 
lệ, không được tự chủ, lệ thuộc người khác, không được tự 
do đi lại. Người ấy sau một thời gian thoát khỏi cảnh nô lệ 


1ó Thích Minh Châu 


được tự chủ, không lệ thuộc người khác, một người giải 
thoát, được tự do đi lại. Người ấy nghĩ: “Ta trước kia bị 
cảnh nô lệ, không được tự chủ, lệ thuộc người khác, không 
được tự do đi lại. Nay ta thoát cảnh nô lệ, được tự chủ, 
không lệ thuộc người khác, một người giải thoát, được tự 
do đi lại. Người ấy nhờ vậy được sung sướng hoan hỷ. 

“Này các tỳ-kheo, như một người giàu có nhiều tài sản, 
đang đi qua bãi sa mạc. Người ấy sau một thời gian đã đi 
khỏi bãi sa mạc ấy, đến đầu làng, yên ổn, không có nguy 
hiểm, tài sản không bị tổn giảm. Người ấy nghĩ: “Ta trước 
kia giàu có, nhiều tài sản, đi qua bãi sa mạc. Nay ta đã đi 
qua khỏi bãi sa mạc ấy yên ổn, không có nguy hiểm, tài 
sản không bị tổn giảm. Người ấy nhờ vậy được sung 
sướng hoan hỷ. 

Cũng vậy này các tỳ-kheo, vị tỳ-kheo tự mình quán 
năm triển cái chưa xả ly, như món nợ, như bịnh hoạn, như 
ngục tù, như cảnh nô lệ, như con đường qua sa mạc. Này 
các tỳ-kheo, cũng như không mắc nợ, như không bị bệnh 
tật, như được khỏi tù tội, như được tự do, như được đất 
lành yên ổn, này các tỳ-kheo, tỳ-kheo quán năm triển cái, 
khi chúng được diệt trừ” (MN 39). 

Như vậy đối với người hành thiền, năm triền cái có tác 
dụng như một gánh nặng, như một trói buộc và giải thoát 
chúng có nghĩa là làm vơi nhẹ những gánh nặng và làm 
giải tỏa những trói buộc. Khi năm triển cái đã đoạn trừ, 
người hành thiền mới thật sự bước vào Thiển định, do một 
tiến trình diễn tiến như sau, như được diễn tả trong kinh 
Potthapada (DN 9): “Khi quán tự thân đã xả ly năm triển 
cái, hân hoan sanh. Do hân hoan nên hỷ sanh; do tâm 


Hành thiển 17 


hoan hỷ, thân được khinh an, do thân khinh an lạc thọ 
sanh. Do lạc thọ, tâm được định tĩnh.” 


C. Chứng Sơ thiển cho đến Đệ Tứ thiển 

Đức Phật giải thích rất tỉ mỉ bốn Thiển được chứng đắc, 
theo thứ tự trước sau, cùng với các thiển chi (MN 39): 

"Sau khi đoạn trừ năm triển cái này, những triển cái làm 
ô nhiễm tâm tư, làm yếu ớt trí tuệ, vị ấy ly dục, ly ác pháp, 
chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly 
dục sanh, với tầm với tứ. Người ấy thấm nhuần, tẩm ướt 
làm cho sung mãn, tràn đầy thân này với hỷ lạc do ly dục 
sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không có hỷ lạc 
do ly dục sanh ấy thấm nhuần. Này các tỳ-kheo, như một 
hầu tắm lão luyện, hay đệ tử người hầu tắm, sau khi rắc 
bột tắm trong thau đồng, liền nhồi bột ấy với nước, cục 
bột tắm ấy được thấm nhuần nước ướt, trào trộn với nước 
ướt, thấm ướt cả trong lẫn ngoài với nước, nhưng không 
chảy thành giọt. Cũng vậy này các tỳ-kheo, thấm nhuần, 
tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân này với hỷ lạc 
đo ly dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không 
được hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuần". 

"Lại nữa, này các tỳ-kheo, tỳ-kheo diệt tầm và tứ chứng 
và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, 
không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Vị ấy thấm nhuần, 
tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân này với hỷ lạc 
do định sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không 
được hỷ lạc do định sanh ấy thấm nhuần. Này các tỳ-kheo, 
ví như một hồ nước, nước từ trong dâng lên, phương Đông 
không có lỗ nước chảy ra, phương Tây không có lỗ nước 
chảy ra, phương Bắc không có lỗ nước chảy ra, phương 


16 Thích Minh Châu 


Nam không có lỗ nước chảy ra, và thỉnh thoảng trời mưa 
lớn. Suối nước mát từ hồ nước phun ra, thấm nhuần, tẩm 
ướt, làm cho sung mãn tràn đầy hồ nước ấy với nước mát 
lạnh, không một chỗ nào hồ nước ấy không được mát lạnh 
thấm nhuần. Cũng vậy, này các tỳ-kheo, vị ấy thấm 
nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân mình, 
với hỷ lạc do định sanh, không một chỗ nào trên toàn thân 
không được hỷ lạc do định sanh ấy thấm nhuần". 

"Lại nữa, này các tỳ-kheo, tỳ-kheo ly hỷ trú xả, chánh 
niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi 
là xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiển thứ ba. Vị ấy thấm 
nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân này với 
lạc thọ không có hỷ ấy, không một chỗ nào trên toàn thân 
không được lạc thọ không có hỷ ấy thấm nhuần. Này các 
tỳ-kheo, ví như trong hồ sen xanh, hồ sen hồng, hồ sen 
trắng, có những sen xanh, sen hồng, hay sen trắng. Những 
bông sen ấy sanh trong nước, lớn lên trong nước, không 
vượt khỏi nước, nuôi sống dưới nước, từ đầu ngọn cho đến 
gốc rễ đều thấm nhuần, tẩm ướt, tràn đầy thấu suốt bởi 
nước mát lạnh ấy, không một chỗ nào của toàn thể sen 
xanh, sen hồng hay sen trắng không được nước mát lạnh 
ấy thấm nhuần. Cũng cậy này các tỳ-kheo, tỳ-kheo thấm 
nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân này với 
lạc thọ không có hỷ ấy, không một chỗ nào trên toàn thân 
không được lạc thọ không có hỷ ấy thầm nhuần'". 

"Lại nữa, này các tỳ-kheo, tỳ-kheo xả lạc, xả khổ, diệt 
hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không 
khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Vị ấy thấm nhuần toàn 
thân mình với tâm thuần tịnh trong sáng không một chỗ 
nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng 
ấy thấm nhuần. Này các tỳ-kheo, ví như một người ngồi, 


Hành thiển 19 


dùng tấm vải trắng trùm đầu, không một chỗ nào trên 
toàn thân không được vải trắng che thấu. Cũng vậy, này 
các tỳ-kheo, vị ấy ngồi, thấm nhuần toàn thân mình với 
thân thuần tịnh trong sáng, không một chỗ nào trên toàn 
thân không được thuần tịnh trong sáng ấy thuấm nhuần" 
(MN 39). 

Với những đoạn kinh trên, chúng ta có một số nhận xét 
như sau: 

Thiển là một tập trung tư tưởng trên một đối tượng, 
nhờ sức tập trung ấy nên có khả năng thay đổi năm triển 
cái Dục Tham, Sân, Hôn trầm thụy miên, Trạo hối, và 
Nghi, bằng năm thiển chỉ, tức là Tầm, Tứ, Hỷ, Lạc và Nhất 
tâm. Tầm thay thế cho Hôn trầm thụy miên, Tứ thay thế 
cho Nghi, Hỷ thay thế cho Sân, Lạc thay thế cho Trạo hối, 
và Nhất tâm thay thế cho Dục tham. 

Tầm nghĩa là hướng tâm đến đối tượng. Tứ là gắn tâm 
trên đối tượng. Tâm không còn chạy theo đối tượng khác, 
nhờ vậy đối trị được hôn trầm thụy miên và nhờ tâm được 
gắn chặt trên đối tượng, nên nghỉ ngờ phân vân không còn 
nữa. Tiếp đến là hai thiển chi Hỷ và Lạc, Hỷ là tâm thoải 
mái, và Lạc là thân thoải mái. Như vậy tu Thiền đem lại 
tâm thoải mái, thân thoải mái cho hành giả. Hỷ lạc này do 
ly dục sanh thấm nhuần cùng khắp thân của hành giả, 
không một chỗ nào không được thầm nhuần. Như bọt tắm 
được nhồi với nước thấm nhuần nước ướt. Như suối nước 
mát thấm nhuần tẩm ướt làm cho sung mãn tràn đầy hồ 
nước. Như các loại bông sen sanh ra trong nước, lớn lên 
trong nước, không vượt khỏi nước, từ rễ đến ngọn đều 
thầm nhuần nước ướt. Như một người ngồi dùng tấm vải 
trắng trùm đầu, không một chỗ nào trên toàn thân không 
được vải trắng ấy che thấu. Như vậy người hành thiển 


20 Thích Minh Châu 


được cảm giác hỷ lạc thấm nhuần toàn thân, và lý do này, 
Thiền được gọi là “hiện tại lạc trú” (đif†hadhammmnasukha- 
øihäarä, AN 4.41). Điều có thể làm cho mọi người bất ngờ 
là Thiền đưa đến tâm thoải mái, khác với quan niệm của 
người đời xem Thiền là cái gì khắc khổ, dị thường, bí mật 
và trốn đời. Như vậy hai thiển chi Hỷ, Lạc sẽ thấm nhuần 
người hành thiển như là trợ duyên tốt đẹp cho hành thiền, 
và chính Hỷ và Lạc giúp đưa đến Thiền định như chúng 
ta sẽ thấy theo tiến trình sau đây: 

"Do hân hoan nên hỷ sanh. Do hỷ sanh nên thân được 
khinh an. Do thân khinh an nên lạc thọ sanh. Do lạc thọ 
nên định sanh” (DN 2). Như vậy định sanh nhờ lạc thọ. 
Lạc thọ sanh nhờ thân khinh an, thân khinh an là nhờ tâm 
hoan hỷ, và tâm hoan hỷ là nhờ tâm hân hoan. Hân hoan, 
hỷ thọ, lạc thọ đóng một vai trò quan trọng phát khởi 
Thiền định, nói một cách khác, trạng thái hỷ lạc là một 
trạng thái hỷ lạc ấy đưa đến Thiền định. Do vậy, thật là kỳ 
lạ khi nghe nói đến trường hợp tu Thiền bị điên loạn, bị 
bại chân bại tay, bị nổ con mắt, v.v... Vì làm sao mà trạng 
thái hỷ lạc lại đưa đến những kết quả tai hại như vậy? Đây 
là điều không thể có! 

Một nhận xét nữa của chúng tôi là ở Sơ Thiển, năm 
thiền chỉ - tầm, tứ, hở, lạc và nhất tâm - được đầy đủ. Lên 
Thiền thứ hai, tầm tứ được bỏ rơi. Lên Thiền thứ ba, hỷ 
được bỏ rơi. Lên Thiền thứ tư, lạc được xả thay thế và như 
vậy Thiền thứ tư chỉ còn xả và nhất tâm. Sự kiện này nói 
lên trạng thái thanh lọc dần dần các thiển chi có khả năng 
làm cho tâm tư dao động. Ở Sơ Thiền, phải dùng tầm để 
hướng tâm đến đối tượng, phải dùng tứ để dán chặt vào 
đối tượng, do vậy tâm phải sinh hoạt mạnh mẽ mới khỏi 
rơi vào hai triển cái hôn trầm thụy miên và nghi. Vì phải 


Hành thiển 21 


hoạt động mạnh mẽ, nên tự nhiên có dao động. Vì vậy lên 
Thiền thứ hai. Tầm tứ bị bỏ rơi và chỉ còn hỷ lạc và nhất 
tâm. Nhưng hỷ của Thiền thứ hai cũng làm chi Thiền thứ 
hai dao động, cho nên lên đến Thiền thứ ba, thời hỷ bị bỏ 
rơi, và chỉ còn lại xả niệm lạc trú. Rồi lên đến Thiền thứ tư, 
lạc cũng là một yếu tố làm Thiền thứ tư dao động, do vậy 
lạc được xả thay thế, còn xả và nhất tâm, và Thiền thứ tư 
được gọi là xả niệm thanh tịnh. 

Đoạn kinh sau đây (MN 66) nói lên rõ ràng ba Thiển 
đầu còn dao động, chỉ có Thiền thứ tư mới được gọi là bất 
động: 

"Ở đây này Udãyi, tỳ-kheo ly dục, ly bất thiện pháp, 
chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly 
dục sanh, có tầm có tứ. Thiền này, này Udãyi, Ta nói rằng 
ở trong tỉnh trạng dao động. Ở đây chính tầm tứ chưa 
đoạn diệt, chính tầm tứ này ở trong tình trạng dao động. 
Ở đây này Udãyi, tỳ-kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú 
Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh không 
tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Thiền này, này Udãy¡, Ta 
nói rằng ở trong tình trạng dao động. Và ở đây cái gì dao 
động? l@) đây chính là hỷ lạc chưa được đoạn diệt, chính 
hỷ lạc này ở trong tình trạng dao động. Ở đây này Udãyi, 
tỳ-kheo ly hỷ xả trú, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc 
thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú 
Thiển thứ ba. Thiển này, này Udäyi, Ta nói ở trong tình 
trạng dao động. Và ở đây, cái gì dao động? Ở đây chính là 
xả lạc chưa được đoạn diệt. Chính xả lạc này ở trong tình 
trạng dao động. Ở đây này Udãy¡, tỳ-kheo xả lạc xả khổ, 
diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, 
không khổ không lạc xả niệm thanh tịnh. Thiền, này 
Udaäy¡, Ta nói là không ở trong tình trạng dao động". 


22 Thích Minh Châu 


Đoạn kinh trên nói lên sự thanh lọc các Thiền chỉ, từ 
Thiển thứ nhất đết Thiển thứ tư. 

Một hình ảnh mới được Đức Phật dùng đến là cây gai, 
và ở trong Thiền, tiếng động được xem là cây gai cho 
Thiền, như đã được diễn tả như sau: 

"Với người chứng Sơ Thiền, tiếng ồn là cây gai. Với 
người chứng Thiền thứ hai, tầm tứ là cây gai. Với người 
chứng Thiền thứ ba, hỷ là cây gai. Với người chứng Thiền 
thứ tư, hơi thở vào hơi thở ra là cây gai“ (AN 10.72). 

Sở di gọi là cây gai, vì những thiển chi này làm trở ngại 
cho sự nhất tâm của người hành thiền và không đạt được 
Thiển chứng mong muốn. 

Tóm lại, Thiền là một nếp sống lành mạnh trong sáng, 
một phương pháp giáo dục hướng thượng giúp đoạn trừ 
năm triển cái: dục tham, sân, hôn trầm thụy miên, trạo hối 
và nghỉ, thay thế bằng năm thiền chỉ tầm, tứ hỷ lạc và nhất 
tâm, những tâm tăng thượng đem lại lạc trú và vì vậy bốn 
Thiền này cũng được gọi là Tăne thượng tâm hiện tại lạc trú. 

Nay chúng ta bước qua một vấn đề khác là hành thiển 
đem lại những lợi ích gì, hay nói một cách khác, Thiền 
định có những công năng zì theo lời Đức Phật dạy. Ở nơi 
đây, chúng tôi chỉ đề cập đến bốn lợi ích hay bốn công 
năng của Thiền: 

-- Một là Thiền có khả năng đoạn trừ các dục, khiến cho 
ác ma không thấy đường đi lối về. 

-- Thứ hai là Thiển có khả năng đối trị sợ hãi. 

-- Thứ ba là Thiển đem lại Thiền lạc cho người hành giả. 

-- Và thứ tư là Thiền đưa đến thành tựu trí tuệ, đưa đến 
giác ngộ giải thoát, đưa đến Niết bàn. 


Hành thiển 23 


Một công năng của Thiền định là giúp thoát ly được sự 
chi phối của năm dục trưởng dưỡng, nghĩa là nhờ Thiền 
định người hành thiền đoạn trừ được lòng dục một cách 
có hiệu quả. Đoạn kinh sau đây (kinh Thánh cầu, MN 26) 
nêu rõ công năng đoạn dục của Thiền: 

"Này các tỳ-kheo, những 5a-môn hay Bà-la-môn nào bị 
trói buộc, bị tham đấm, bị mê say bởi năm dục trưởng 
dưỡng này, không thấy sự nguy hại của chúng, những vị 
ấy cần phải được hiểu là: "Các người đã rơi vào bất hạnh, 
đã rơi vào tai họa, đã bị ác ma sử dụng theo nó muốn". 
Này các tỳ-kheo, như một con nai sống trong rừng bị sập 
bẫy nằm xuống, con nai ấy cần phải được hiểu là: "Nó đã 
rơi vào bất hạnh, đã rơi vào tai họa, đã bị thợ săn sử dụng 
như nó muốn, khi người thợ săn đến, con nai không thể 
bỏ đi như nó muốn". Này các tỳ-kheo, những Sa-môn hay 
Bà- nào không bị trói buộc, không bị tham đắm, không bị 
say mê bởi năm dục trưởng dưỡng này, thấy sự nguy hại 
của chúng, biết rõ sự xuất ly khỏi chúng và thọ dụng 
chúng, những vị ấy cần phải được hiểu là: "Các người 
không rơi vào bất hạnh, không rơi vào tai họa, không bị ác 
ma sử dụng như nó muốn". 

"Này các tỳ-kheo, như một con nai sống trong rừng, 
không bị sập bẫy phải nằm xuống, con nai ấy cần phải 
được hiểu là: "Nó không rơi vào bất hạnh, nó không rơi 
vào tai họa, nó không bị người thợ săn sử dụng như nó 
muốn, khi người thợ săn đến, con nai có thể bỏ đi như nó 
muốn". 

"Chư tỳ-kheo, vì như con nai sống trong rừng đi qua đi 
lại trong rừng, an tâm nó đi, an tâm nó đứng, an tâm nó 
ngồi, an tâm nó nằm. Tại sao vậy? Này các tỳ-kheo, vì nó 
vượt khỏi tầm tay của người thợ săn. 


24 Thích Minh Châu 


"Cũng vậy, này các tỳ-kheo, một tỳ-kheo ly dục, ly ác 
pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc 
đo ly dục sanh, có tầm có tứ. Này các tỳ-kheo, tỳ-kheo ấy 
được gọi là: "Một vị đã làm Ác ma mù mắt, đã diệt trừ mọi 
vết tích, đã vượt khỏi tầm mắt Ác ma". Này các tỳ-kheo, 
lại nữa, tỳ-kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, 
một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, 
nội tĩnh nhất tâm. Này các tỳ-kheo, tỳ-kheo ấy được gọi là 

.. đã vượt khỏi tầm mắt của Ác ma. Này các tỳ-kheo, lại 
nữa, tỳ-kheo ly hỷ trú xả chánh niệm tỉnh giác, thân cảm 
sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng 
và trú Thiền thứ ba. Này các tỳ-kheo, tỳ- -kheo ấy được gọi 
là... đã vượt khỏi tầm mắt của Ác ma. Này các tỳ-kheo, lại 
nữa, tỳ-kheo xả khổ, xả lạc, diệt hỷ hưu đã cảm thọ trước, 
chứng và trú Thiền thứ ba, không khổ không lạc, xả niệm 
thanh tịnh. Này các tỳ-kheo, tỳ-kheo ấy được gọi là một vị 
đã làm Ác ma mù mắt, đã diệt trừ mọi vết tích, đã vượt 
khỏi tầm mắt Ác ma". 

Trong Tiểu kinh Khổ uẩấn (MN 14), Đức Phật nói lên 
kinh nghiệm của mình khi chưa thành Phật, đối với năm 
dục trưởng dưỡng, nếu không có Thiền định thời không 
thể đoạn trừ chúng. Đoạn kinh viết như sau: 

"Này Mahanäma, thuở xưa khi Ta còn là Bồ-tát, chưa 
chứng được Bồ-đề, chưa thành Chánh đẳng Chánh giác, 
ta khéo thấy với như thật chánh kiến: "Các dục vị ít, khổ 
nhiều, não nhiều. Sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn". Dầu 
ta khéo thấy với như thật chánh kiến như vậy, nhưng Ta 
chưa chứng được hỷ lạc do ly dục, ly bất thiện pháp sanh 
hay một pháp nào khác cao thượng hơn. Và như vậy, Ta 
biết rằng Ta chưa khỏi bị các dục chi phối. Và này, 
Mahãanäma, khi nào Ta khéo thấy với như thật chánh kiến, 


Hành thiển 25 


các dục vui ít khổ nhiều, não nhiều. Sự nguy hiểm ở đây 
lại nhiều hơn và Ta chứng được hỷ lạc do ly dục ly bất 
thiện pháp sanh hay một pháp nào cao thượng hơn, như 
vậy ta khỏi bị các dục chi phối". 

Trong kinh Bẫy mồi (MN 25), Đức Phật dùng ví dụ bốn 
đàn nai để nói lên công dụng của Thiển đối trị được các 
dục trưởng dưỡng, làm cho Ác ma mù mắt không biết 
đường đi lối về. Đoàn nai đầu, thấy các bẫy mồi do các thợ 
săn gieo và đặt liền xâm nhập, ăn các bẫy mồi ấy, trở thành 
tham đắm và rơi vào trong tay các người thợ săn. Đoàn nai 
thứ hai, thấy kinh nghiệm của đoàn nai đầu, liền sợ hãi bỏ 
chạy vào rừng, không dám đến gần các bẫy mồi. Nhưng 
mùa hạ đến thiếu nước, thiếu đồ ăn, đoàn nai thứ hai phải 
trở ra, xâm nhập và ăn các đồ bẫy mổi của thợ săn và cuối 
cùng bị lâm nạn như đoàn nai đầu. Đoàn nai thứ ba tỉnh 
khôn hơn, thấy hai đoàn nai đầu bị nạn, liển tìm một chỗ 
ẩn núp gần các bẫy mổi của các người thợ săn, ăn các bẫy 
mồi nhưng không xâm nhập, không tham đắm nên không 
rơi vào tay của các người thợ săn. Nhưng các thợ săn lại 
tinh khôn hơn. Chúng đò la tông tích của đoàn nai ấy, và 
tìm được chỗ ẩn nấp của đoàn nai thứ ba, và đoàn nai này 
cuối cùng cũng rơi vào trong tay của các người thợ săn. 
Đoàn nai thứ tư rất tỉnh khôn, rút được kinh nghiệm của 
ba đoàn nai trước tìm một chỗ ẩn nấp không để lại một 
dấu vết gì khiến các người thợ săn có thể biết chỗ ẩn nấp 
của mình, và từ nơi chỗ ấy đi đến các bẫy mồi nhưng 
không xâm nhập, không có say đắm, nên cuối cùng thoát 
được cạm bẫy của người thợ săn. 

Các người thợ săn tượng trưng cho Ác ma. Các bẫy mồi 
chỉ cho năm dục trưởng dưỡng. Các đoàn nai chỉ cho các 
Sa-môn, Bà-la-môn tu hành. Đoàn nai thứ nhất chỉ cho các 


26 Thích Minh Châu 


Sa-môn, Bà-la-môn xâm nhập, đắm say năm dục trưởng 
dưỡng nên trở thành nạn nhân của Ác ma. Đoàn nai thứ 
hai diễn tả những Sa-môn, Bà-la-môn học được kinh 
nghiệm của đoàn nai thứ nhất, hoàn toàn từ bỏ các đồ mồi 
và các vật dụng thế gian, sống kham nhẫn trong rừng sâu. 
Nhưng đến mùa hạ, cỏ nước kham hiếm, thân hình các Sa- 
môn, Bà-la-môn trở thành gầy yếu, sức lực kiệt quệ. Do 
vậy chúng trở lui lại các đồ mồi do Ác ma gieo ra và các 
vật dụng thế gian. Chúng xâm nhập, tham đắm các món 
ăn. Cho nên chúng trở thành nạn nhân của Ác ma như 
đoàn nai thứ nhất. Đoàn nai thứ ba học được kinh nghiệm 
của hai đoàn nai đầu, không xâm nhập, không tham đắm, 
không có chạy trốn vào rừng. Trái lại chúng làm một chỗ 
ẩn nấp gần các đồ mồi do Ác ma gieo ra và các vật dụng 
thế gian, không xâm nhập, không tham đắm, chúng ăn các 
đồ ăn do Ác ma gieo ra và các vận dụng thế gian. Nhờ vậy 
chúng không trở thành nạn nhân của Ác ma. Nhưng rồi 
chúng khởi lên các tà kiến: "Thế giới là thường còn hay 
không thường còn, thế giới là hữu biên hay vô biên" v.v... 
Do vậy, hạng 5a-môn, Bà-la-môn này không thoát khỏi 
như ý lực của Ác ma. Đoàn nai thứ tư tượng trưng cho 
hạng 5a-môn, Bà-la-môn rút được kinh nghiệm của ba 
hạng Sa môn trước, không xâm nhập, không tham đắm 
thọ dụng năm dục trưởng dưỡng, cho nên Ác ma không 
thể tìm được dấu vết ... Chúng làm một chỗ ẩn nấp khiến 
cho Ác ma và Ác ma quyến thuộc không thể đến được. 
Làm chỗ ẩn nấp xong, chúng không thể xâm nhập không 
tham đắm ăn các đồ ăn do Ác ma gieo ra và các vật dụng 
thế gian. Nhờ vậy chúng không trở thành mê loạn và cuối 
cùng chúng không trở thành những vật bị làm theo ý Ác 
ma muốn. 


Hành thiển 27 


Và Đức Phật dạy: "Này các tỳ-kheo, sao gọi là Ác ma và 
Ác ma quyến thuộc không thể đến được? Ở đây này các 
tỳ-kheo, tỳ-kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú 
Thiển thứ nhất ... chứng và trú Thiền thứ hai ... chứng và 
trú Thiền thứ ba... chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ, 
không lạc, xả niệm, thanh tịnh. Như vậy gọi là tỳ-kheo làm 
Ác ma mù mắt, đoạn tuyệt mắt của Ác ma, không còn dấu 
tích khiến Ác ma không thấy đường đi lối về". 

Một sức mạnh của Thiền là đem lại sự không sự hãi cho 
người hành thiển. Trong kinh Chư thiên (AN 9.39), có đề 
cập đến chư Thiên đánh nhau với A-tu-la. Trong trận 
chiến này chư Thiên bại trận và bỏ chạy, các A-tu-la đuổi 
theo. Chư Thiên dừng lại đánh trận thứ hai, cũng bại trận 
và chạy dài, và các A-tu-la đuổi theo. Chư Thiên dừng lại 
đánh trận thứ ba, cũng bị bại trận và cũng chạy dài. Lần 
này chư Thiên lại vào ẩn náu trong thành phố chư Thiên, 
và chư Thiên biết rằng vào núp trong thành này, các A-tu- 
la không có thể đến đánh. "Chư thiên suy nghĩ như sau: 
"Nay chúng ta đã đi đến chỗ ẩn náu của những người sợ 
hãi. Hiện nay, chúng ta sống với chúng ta, không có gì 
phải làm với các A-tu-la". Này các tỳ-kheo, các A-tu-la 
cũng suy nghỉ như sau: "Nay chư Thiên đã đi đến chỗ ẩn 
náu của những người sợ hãi. Hiện nay chúng sống với 
chúng nó, không có gì phải làm với chúng ta”. 

"Cũng vậy, này các tỳ-kheo, trong khi tỳ-kheo ly dục, 
ly bất thiện pháp, chứng đạt và an trú Sơ Thiền, một trạng 
thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ ... chứng đạt và 
an trú Thiền thứ hai ... chứng đạt và an trú Thiền thứ ba ... 
chứng đạt và an trú Thiền thứ tư ... trong khi ấy này các 
tỳ-kheo, tỳ-kheo ấy suy nghỉ như sau: "Với sự đi đến chỗ 
ẩn náu của sợ hãi, ta sống với tự ngã, không có việc gì phải 


28 Thích Minh Châu 


làm với Ác ma". Này các tỳ-kheo chính Ác ma cũng suy 
nghĩ như sau: "Với sự đi đến chỗ ẩn náu của sợ hãi, tỳ- 
kheo sống với tự ngã, không có việc gì phải làm với ta... 
Này các tỷ- -kheo như vậy gọi là tỳ-kheo làm Ác ma mù 
mắt, đoạn tuyệt mắt của Ác ma, không còn dấu tích, khiến 
Ác ma không thấy đường đi lối về". 

Trong kinh Upäli (AN 10.99), Đức Phật nói đến sức 
mạnh của hành thiển, và khuyên chỉ có những tỳ-kheo 
hành thiền mới nên ở tại các rừng núi xa vắng. Tôn giả 
Upaäli, muốn tu hành tại các trú xứ xa vắng, Đức Phật dạy: 
"Thật không dễ dàng sống tại các rừng núi cao nguyên, 
các trú xứ xa vắng. Khó khăn là đời sống viễn ly, khó ưa 
thích là đời sống độc cư. Ta nghĩ rằng các ngôi rừng làm 
loạn ý tỳ-kheo chưa được Thiền định. Này Upaäli, ai nói 
như sau: "Dầu tôi chưa được Thiển định, tôi sẽ sống tại các 
rừng núi cao nguyên, tại các trú xứ xa vắng, thời người ấy 
được chờ đợi như sau: "Vị ấy sẽ chìm vắng, thời người ấy 
được chờ đợi như sau: "Vị ấy sẽ chìm xuống đáy hay nổi 
lên trên mặt nước". 

Rồi Đức Phật dùng ví dụ một con voi lớn có thể lặn 
xuống hồ nước lớn, tắm rửa và chơi các trò chơi của con 
voi, xong rồi leo lên bờ một cách an toàn. Vì tự ngã to lớn 
của con voi, tìm được chân đứng trong hồ nước. Trái lại 
một con mèo hay một con thỏ, thấy con voi làm vậy cũng 
bắt chước làm theo, nghĩ rằng con voi làm được thời mình 
cũng làm được. Không suy nghĩ tính toán, nó nhảy xuống 
hồ nước. Với con mèo hay con thỏ ấy, được chờ đợi là nó 
chìm xuống đáy nước hay nổi lên trên mặt nước, vì tự ngã 
nhỏ bé của nó không tìm được chân đứng trong hồ nước. 
Ngài dạy: 


Hành thiển 29 


“Cũng vậy này Upäli, ai nói rằng: "Dầu tôi không được 
Định, tôi sẽ sống trong các rừng núi cao nguyên tại các trú 
xứ xa vắng". Với vị ấy, được chờ đợi rằng "Nó sẽ chìm 
xuống hay nổi trên mặt nước”. Như vậy Thiền đem lại cho 
chúng ta một sự không sợ hãi, làm lắng dịu mọi hoảng hốt 
run sợ, khiến người hành thiển có thể sống trong rừng sâu 
hoang vắng, không chút sợ hãi” (AN 10.99). 

Ở đây, chúng ta nhờ gương sáng của mười tỳ-kheo-ni 
trong Tương ưng bộ, từ tỳ-kheo-ni ÄJavikã đến tỳ-kheo-ni 
Vajira, cả mười tỳ-kheo-ni này đối diện với Ác ma mà 
không một tỳ-kheo-ni nào hoảng hốt bỏ chạy, vì tất cả 
mười vị tỳ-kheo-ni này đều tu Thiền định (SN 5). 

Một khả năng nữa của Thiền là đem lại sự hỷ lạc cho 
người hành thiền, từ Sơ Thiền với các hỷ lạc do ly dục 
sanh, đến nhị Thiền do định sanh, đến Thiền thứ ba không 
có hỷ chỉ có xả niệm lạc trú, đến Thiền thứ tư với xả niệm 
thanh tịnh, mỗi hỷ lạc tuần tự vi điệu hơn hỷ lạc trước, và 
các hỷ lạc này không chi phối tâm của người hành thiền, 
trái lại là cho người hành thiền hiện tại lạc trú, đúng như 
danh từ điƒhadhammasukhauihara được định nghĩa cho 
Thiển. Như vậy, Thiền còn đem lại hỷ lạc cho người hành 
thiền, và hỷ lạc có tác động như món ăn được gọi là xúc 
thực, đem lại sự lạc quan, nỗ lực, tinh tấn, phấn chấn, nghị 
lực cho người hành thiền, chứ không phải đem lại bệnh 
hoạn, điên cuồng, loạn tâm, chán đời, tiêu cực như người 
ta đã gán một cách sai lạc cho hành thiển. 

Một trong những công năng tuyệt diệu của Thiển là 
đưa đến trí tuệ, từ trí tuệ đưa đến giải thoát, giải thoát tri 
kiến theo đúng quá trình Giới, Định, Tuệ, Giải thoát, Giải 
thoát tri kiến. 


30 Thích Minh Châu 


Quá trình thứ nhất là từ Thiền thứ tư, với tâm định tĩnh, 
thuần tịnh trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền 
não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc bình tĩnh như 
vậy, hành giả hướng tâm đến Túc mạng minh, đến Thiên 
nhãn minh, đến Lậu tận minh. 

"Vị ấy biết như thật "Đây là khổ”, biết như thật "Đây là 
khổ tập", biết như thật "Đây là khổ diệt", biết như thật 
"Đây là con đường đưa đến khổ diệt", biết như thật "Đây 
là các lậu hoặc”, biết như thật "Đây là nguyên nhân các lậu 
hoặc”, biết như thật "Đây là lậu hoặc diệt”, biết như thật 
"Đây là con đường đưa đến lậu hoặc diệt". Nhờ hiểu biết 
như vậy, nhận thức như vậy, tâm của vị ấy thoát khỏi dục 
lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự 
thân đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết "Ta đã 
giải thoát" vị ấy biết "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những việc cần làm đã làm, không còn trở lưi trạng thái 
này nữa” (MN 19). 

Một quá trình giải thoát được đề cập đến trong kinh Bát 
thành (MN 52), trong quá trình này Định và Tuệ, Chỉ và 
Quán đồng tu với nhau, từ Thiển thứ nhất hướng đến 
quán, từ Thiền thứ hai hướng đến quán, từ Thiền thứ ba 
hướng đến quán, từ Thiền thứ tư hướng đến quán... đưa 
đến đoạn trừ các lậu hoặc: 

"Ở đây này gia chủ, vị tỳ-kheo ly dục, ly bất thiện pháp, 
chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly 
dục sanh, có tầm có tứ. Vị ấy suy tư và được biết: "Sơ Thiền 
này là pháp hữu vi, do suy tư tác thành thời sự vật ấy là 
vô thường, chịu sự đoạn diệt. Vị ấy vững trú ở đây, đoạn 
trừ được các lậu hoặc. Và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn 
trừ, do tham luyến pháp này, do hoan hỷ pháp này, vị ấy 


Hành thiển 31 


đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, nhập 
Niết-bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này. Như 
vậy, này gia chủ, là pháp độc nhất do Thế Tôn, bậc Trí giả, 
bậc Kiến giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác tuyên bố. 
Nếu tỳ-kheo không phóng dật, nhiệt tâm tỉnh cần, sống 
hành trì pháp ấy, thì tâm vị ấy chưa giải thoát được giải 
thoát và các lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, 
và pháp vô thượng an tổn khỏi các ách phược chưa chứng 
đạt được chứng đạt". Cũng như vậy, đối với Thiển thứ hai, 
đối với Thiền thứ ba, đối với Thiền thứ tư". 

Nhìn một cách tổng quát về Thiền, chúng ta thấy rõ vị 
trí quan trọng của Thiển trong quá trình Giới, Định, Tuệ 
và như vậy giúp chúng ta đoạn trừ các dục, khiến cho ác 
ma không thấy đường; Thiền giúp chúng ta đoạn trừ các 
sợ hãi; Thiền đem đến cho chúng ta hỷ và lạc, thoải mái 
về tâm, thoải mái về thân, Thiền đem đến sức khoẻ cho 
thân và cho tâm, và cuối cùng Thiền định đưa đến trí tuệ, 
tâm giải thoát và tuệ giải thoát. 

Qua những định nghĩa trên, chúng ta thấy Thiền định 
là một pháp môn có những định nghĩa, những hành tướng 
đặc biệt và đa dạng. Trước hết, Thiền định là một sự hòa 
hợp giữa nhân lực và sức mạnh thiên nhiên, một sự hòa 
hợp nhờ vị trí ngồi thiền, thời gian ngồi thiền, khung cảnh 
ngồi thiển. Thiền định lại còn một khả năng quyết trạch 
về thiện, hướng thiện, và cứu cánh là thiện. Hơn nữa Thiền 
có thể được xem là một sự giáo dục về cảm thọ, nuôi 
dưỡng các cảm thọ tốt đẹp như hỷ, lạc, xả và từ bỏ các cảm 
thọ không tốt đẹp, như khổ, ưu. Thiền định là một sự giáo 
dục tâm lý, đoạn tận các tâm lý không tốt đẹp như năm 
triển cái, tham sân si, và thay thế bởi những tâm lý tốt đẹp 
là năm thiển chỉ là không tham, không sân, không si. Nói 


32 Thích Minh Châu 


tóm lại, Thiền định là một giai đoạn tiếp theo giới và bước 
vào tuệ tức là Thiền quán. 

Ở đây, chúng tôi xin giới thiệu một pháp môn tu Thiền 
mà chúng tôi tìm ra được trong khi chúng tôi dịch bộ 
S5amyutta Nikãya (SN, Tương ưng bộ). Chúng tôi xin tóm 
tắt trình bày để giới thiệu với quý vị, nhất là quý vị có thể 
áp dụng thực hành, để có thể đánh giá đứng đắn Pháp 
môn này và hưởng được những kết quả do Pháp môn này 
đưa đến. Đó là pháp môn A#iãpãnasaii, dịch là niệm hơi 
thở vào hơi thở ra, và được diễn tả như sau trong kinh Một 
pháp (SN 54.1): 

"Có một pháp, này các tỳ-kheo, được tu tập, được làm 
cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn. Thế nào là một 
pháp? Niệm hơi thở vào, hơi thở ra. Và này các tỳ-kheo, 
niệm hơi thở vào hơi thở ra, tu tập thế nào, làm cho sung 
mãn thế nào, có quả lớn, có lợi ích lớn?". 

"Ở đây, này các tỳ-kheo, tỳ-kheo đi đến rừng hay đi đến 
gốc cây, hay đi đến chỗ nhà trống, và ngồi kiết già, lưng 
thắng. Đặt niệm trước mặt, vị ấy chánh niệm thở vào, 
chánh niệm thở ra". 

"“Thở vào dài, vị ấy rõ biết "Tôi thở vào dài". Thở ra dài, 
vị ấy rõ biết: "Tôi thở ra dài". Thở vào ngắn, vị ấy rõ biết: 
"Tôi thở vào ngắn". Thở ra ngắn, vị ấy biết biết: "Tôi thở ra 
ngắn". 

"Cảm giác toàn thân tôi sẽ trở vô", vị ấy tập. "Cảm giác 
toàn thân tôi thở ra", vị ấy tập. "An tịnh thân hành tôi sẽ 
thở vào”, vị ấy tập. "An tịnh thân hành tôi sẽ thở ra", vị ấy 
tập". 

"Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập. "Cảm giác 
hỷ thọ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ 


Hành thiển 33 


thở vào ra”, vị ấy tập. "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra”, vị 
ấy tập”. 

"Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập. "Cảm 
giác tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. "An tịnh tâm hành, 
tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập. "An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra”, 
vị ấy tập. 'Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập, "Cảm 
giác về tâm, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập". 

"Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập. "Với tâm 
hân hoan, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Với tâm định tĩnh, tôi 
sẽ thở vào", vị ấy tập. "Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở ra”, vị 
ấy tập. "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vào", vị ấy tập. "Với 
tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập”. 

"Quán vô thường, tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập. "Quán vô 
thường, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Quán ly tham, tôi sẽ thở 
vào”, vị ấy tập. "Quán ly tham, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
"Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập. "Quán đoạn 
diệt, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. "Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vào”, 
vị ấy tập. "Quán từ bỏ tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập". 

"Tu tập như vậy, nầy các tỳ-kheo, làm cho sung mãn, 
như vậy, niệm hơi thở vào, hơi thở ra có quả lớn, có lợi ích 
lớn". 

Pháp môn này được Đức Phật xác chứng là đưa đến hai 
quả là Chánh trí và Bất lai: 

"Niệm hơi thở vào và hơi thở ra, được tu tập như vậy, 
này các tỳ-kheo, được làm cho sung mãn như vậy, được 
chờ đợi một trong hai quả sau: "Ngay trong đời hiện tại 
được Chánh trí. Nếu có dư y, chứng quả Bất lai" (kinh Một 
pháp, 5N 54.1). 

Pháp môn này giúp người hành thiền thoát khỏi thân 
rung động và tâm rung động: 


34 Thích Minh Châu 


"Nhờ tu tập như vậy, định niệm hơi thở vào hơi thở ra, 
này các tỳ-kheo nhờ làm cho sung mãn như vậy, nên thân 
không bị rung động hay dao động, tâm không rung động, 
không dao động" (kinh Kappina, 5N 54.7). 

Khi chưa giác ngộ, Đức Phật tu tập pháp môn này thân 
và mắt của Đức Phật không bị mệt nhọc và tâm được giải 
thoát khỏi các lậu hoặc: 

"Này các tỳ-kheo, Ta trước khi giác ngộ, chưa chứng 
Chánh đắng giác, khi còn là Bồ-tát, Ta trú nhiều với an trú 
này (niệm hơi thở vào hơi thở ra); Do Ta trú nhiều với an 
trú nầy, thân Ta và con mắt không có mệt nhọc, và tâm Ta 
được giải thoát các lậu hoặc, không có chấp thủ. Do vậy, 
này các tỳ-kheo, nếu tỳ-kheo ước muốn rằng: "Mong rằng 
thân và mắt khỏi bị mệt mỏi và mong rằng tâm tôi được 
giải thoát khỏi các lậu hoặc không có chấp thủ, thời định 
niệm hơi thở vào hơi thở ra này cần phải khéo tác ý" (kinh 
Ngọn đèn, 5N 54.8). 

Có nhiều tỳ-kheo trong khi quán bất tịnh đối với thân 
thể, muốn từ bỏ với thân nầy, nhàm chán, yếm ly đối với 
thân nầy, nên một số tỳ-kheo đã đem lại con dao để kết 
liễu đời sống của mình. Đức Phật nghe được liền tụ họp 
các tỳ-kheo lại, khiển trách và dạy tu Pháp môn niệm hơi 
thở vào hơi thở ra nầy. 

"Này các tỳ-kheo, định niệm hơi thở vào hơi thở ra này, 
được tu tập, được làm cho sung mãn là tịch tịnh, thù diệu, 
thuần nhất (asecanako), lạc trú, làm cho các ác bất thiện 
pháp đã sanh hay chưa sanh, làm chúng biến mất, tịnh chỉ 
lập tức. Ví như, này các tỳ-kheo, trong cuối tháng mùa hạ, 
bụi và nhớp bay lên, là đám mưa lớn trái mùa lập tức làm 
chúng biến mất, chỉ tịnh. Cũng vậy, này các tỳ-kheo, định 


Hành thiển 35 


niệm hơi thở vào hơi thở ra, được tu tập, được làm cho 
sung mãn, là tịch tịnh thù diệu, thuần nhất, lạc trú, làm 
cho sung mãn, là tịch tịnh thù diệu, thuần nhất, lạc trú, 
làm cho các ác, bất thiện pháp đã sanh biến mất, tịnh chỉ 
lập tức” (kinh Vesali, SN 54.9). 

Khi tu tập 16 đề tài, trên các cảm thọ, trên tâm và trên 
các pháp, Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta tập trung tâm tư 
như thế nào để đạt được kết quả trong khi hành thiền. 

Ngài dạy như sau (kinh Kimbila, SN 54.10): 

"Này Änanda, sống quán thân trên thân, vị tỳ-kheo, 
trong khi ấy trú nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp 
phục tham ưu ở đời. Vì cớ sao? Này các tỳ-kheo, Ta tuyên 
bố rằng tùy thuộc về thân, tức là hơi thở vào hơi thở ra. Do 
vậy này Ânanda, quán thân trên thân, trong khi trú nhiệt 
tâm, tĩnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời ... 
Này Änanda, Ta tuyên bố rằng tùy thuộc tụ tập định niệm 
hơi thở vào hơi thở ra, không phải cho người thất niệm và 
không tĩnh giác, do vậy này Änanda, quán tâm trên tâm, 
tỳ-kheo trong khi ấy trú nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, 
nhiếp phục tham ưu ở đời... Này Änanda, quán pháp trên 
các pháp, tỳ-kheo trong khi ấy trú nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Đoạn tận tham 
ưu, sau khi thấy với trí tuệ, vị ấy khéo léo trú xả. Do vậy, 
này Änanada quán pháp trên các pháp, tỳ-kheo trong khi 
ấy trú nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham 
ưu ở đời". 

"Ví như, này Änanda, một đống rác bụi lớn ở ngã tư 
đường, nếu từ phương Đông một cái xe đi đến và làm cho 
đống rác bụi ấy giảm đi, nếu từ phương Tây... nếu từ 
phương Bắc... nếu từ phương Nam, một cái xe đi đến và 
làm cho đống rác bụi ấy giảm bớt đi, cũng vậy này 


36 Thích Minh Châu 


Ananda, tỳ-kheo trong khi trú quán thân trên thân, làm 
cho giảm bớt đi các ác bất thiện pháp, khi trú quán thọ 
trên các cảm thọ... khi trú quán pháp trên các pháp, làm 
cho giảm bớt đi các ác bất thiện pháp". 

Với những đoạn trích dẫn lời dạy của Đức Phật về Pháp 
môn niệm hơi thở ra, chúng ta tìm hiểu và phân tích, và 
chúng ta có những nhận xét sau đây về pháp môn 
nãpãnasati này: 

1. Pháp môn này thuộc về pháp môn bốn niệm xứ 
(cattaro satipa††hana) tức là pháp môn đề cập đến bốn chỗ 
(xứ) để an trú niệm tức là thân, thọ, tâm và pháp. Pháp 
môn Ảnãpãnasafi này đề cập đến 16 đề tài để an trú tâm: 
bốn đề tài về thân, bố đề tài về cảm thọ, bốn đề tài về tâm, 
bốn đề tài về pháp. Người hành thiền, vừa thở vào vừa thở 
ra, vừa suy tư quán tưởng trên 16 đề tài liên hệ đến hơi 
thở. 

2. Pháp môn này gồm cả thiền định và trí tuệ, gồm cả 
chỉ (sarmnatha) và quán (0ipassanäa). Cả hai Chỉ Quán, Định 
Tuệ đều song tu trong pháp môn này. Khi dùng tâm tứ cột 
tâm trên hơi thở vào hơi thở ra, như vậy là Chỉ, như vậy là 
Định. Khi lấy trí tuệ quán sát 16 đề tài được lựa chọn, như 
vậy là Quán, như vậy là Tuệ. 

3. Vì Pháp môn niệm hơi thở vào hơi thở ra là Chỉ Quán 
song tu, Định Tuệ song tu, nên hai động tác chủ yếu của 
Pháp môn này cần được ghi nhận. Trước hết lấy tầm và tứ 
hướng tâm và cột tâm vào hơi thở vào hơi thở ra trong suốt 
thời ngồi thiền, không rời ra một giây phút nào. Nhờ vậy, 
đối trị được hôn trầm thụy miên, trạo hối và nghi ngờ. 
Trong suốt thời ngồi thiền, tâm chúng ta không rời khỏi 
hơi thở vào hơi thở ra. Chỉ khi nào đạt đến Thiền thứ tư, 


Hành thiển 37 


chúng ta mới cần phải rời khỏi hơi thở vào hơi thở ra. Tiếp 
đến, chúng ta lấy trí tuệ quán sát 16 đề tài được chọn lựa, 
từ đề tài thứ nhất đến đề tài thứ 1ó, liên tục quán sát như 
vậy, và trong khi quán sát, chúng ta có sự cố gắng tu tập 
để thực hiện cho được đề tài mình đang quán sát, như vậy 
pháp môn này đặt nặng sự luyện tập tâm con người tùy 
theo đề tài lựa chọn. 

Ví như muốn cho tâm của mình được cảm giác hỷ và 
lạc, thời cần phải tập: "cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vào”, vị 
ấy tập. "Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra" vị ấy tập, "Cảm giác 
lạc thọ, tôi sẽ thở vào" vị ấy tập. "Cảm giác lạc thọ tôi sẽ 
thở ra" vị ấy tập. Muốn cho tâm được an tịnh, thời phải 
tập "An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vào" vị ấy tập. "An tịnh 
tâm hành, tôi sẽ thở ra" vị ấy tập. Muốn cho tâm được định 
tĩnh, thời phải tập: "Với tâm định tỉnh, tôi sẽ thở vào”, vị 
ấy tập. "Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. Tùy 
theo mình muốn tu tập tâm gì, quán theo pháp gì, thời 
mình hoàn toàn chú tâm vào vấn đề ấy để tu tập, đây có 
thể xem như là một phương pháp tự kỷ ám thị, nhưng có 
được định lực hộ trì, nên khác với các phương pháp tự kỷ 
ám thị thông thường. Chúng ta nên xem như là một Pháp 
môn huấn luyện tâm lý, đặc biệt chọn lựa những tâm lý 
cảm thấy cần phải huấn luyện để phát triển và luyện cho 
được tâm lý ấy. 

4. Như lời Đức Phật dạy, pháp môn này đưa đến quả 
chứng được Chánh trí ngay trong hiện tại, nếu còn có dư 
y, chứng được quả Bất Lai. Như vậy Pháp môn này đưa 
đến cứu cánh giác ngộ và giải thoát. 

5. Pháp môn này giúp chúng ta chế ngự được thân rung 
động và tâm rung động, giúp cho thân của chúng ta, con 
mắt của chúng ta không có mệt mỏi. Pháp môn này lại là 


3& Thích Minh Châu 


một pháp môn tịch tịnh, thù diệu, thuần nhất, không gây 
một tác hại gì cho thân tâm. Trái lại giúp người hành thiển 
hiện tại lạc trú. Pháp môn này lại có khả năng đoạn tận 
tham ưu, làm vơi nhẹ các pháp bất thiện. 

Do vậy, hành trì pháp môn Añãpãnasadi này, không 
đem lại một tác hại gì đến thân tâm, không có bùa chú, 
không có bắt ấn, không có phù phép, hoàn toàn là một nếp 
sống lành mạnh, trong sáng, một pp giáo dục hướng 
thượng chỉ đem lại lợi ích cho người hành giả nhờ không 
khí trong lành khi hành thiền, nhờ thở vào thở ra điều hòa, 
nhờ nuôi dưỡng các cảm thọ hỷ lạc, nhờ tâm được gột sạch 
các triển cái nên con mắt được sáng suốt, thân thể được 
khoẻ mạnh, phổi thở vào thở ra được điều hòa, tim đập 
được điều hòa, mạch nhảy được điều hòa, giúp người 
hành giả tiến dần đến giác ngộ và giải thoát. 

Chúng tôi đã trình bày những kinh nghiệm bản thân về 
Thiền của Đức Phật trước khi thành Đạo, trong khi thành 
Đạo, trong suốt 45 năm thuyết pháp, và trong khi Ngài 
nhập Niết-bàn. Chúng tôi cũng đã trình bày những lời dạy 
căn bản của Đức Phật về vấn đề hành thiển. Chúng tôi 
cũng đã giới thiệu pháp môn niệm hơi thở vào hơi thở ra 
để quý vị Phật tử và học giả có thể nghiên cứu và thực 
hành. 

Nếu chúng ta áp dụng pháp môn niệm hơi thở vào hơi 
thở ra ngay trong đời sống hiện tại, áp dụng một cách giản 
đị và kiên trì, có thể 15 phút, nửa giờ hay 1 giờ hàng ngày, 
trong các buổi sớm hay buổi tối, thời dần dân chúng ta sẽ 
thâu nhận được kết quả thiết thực của pháp môn này. Đối 
với những vị chú trọng về dưỡng sinh, niệm hơi thở vào 
hơi thở ra đem lại cho quý vị sức khoẻ thân tâm cần thiết 


Hành thiển 39 


và tiến gần đến "vô bệnh, lợi tối thượng" (ãroeuaparama 
lñbhã, MN 75, Dhp 204). 

Đối với những vị muốn hòa hợp sức mạnh nội tâm với 
sức mạnh thiên nhiên, ngồi thiển giữa trời, trong cảnh 
thanh vắng tịch mịch của ban đêm hay trong rừng sâu cô 
tịch, sẽ đưa lại cho chúng ta nhiều cảm giác kỳ diệu. Đối 
với những ai muốn giáo dục cảm thọ, nuôi dưỡng các cảm 
thọ lành mạnh, đối trị với khổ ưu, nuôi dưỡng hỷ lạc, niệm 
hơi thở vào hơi thở ra có thể giúp họ hiện tại lạc trú và 
nhìn đời với cặp mắt lạc quan. Đối với những vị muốn đi 
sâu vào vấn đề tâm lý, giáo dục, nuôi dưỡng cho mình các 
sức mạnh Niệm, Định, Tuệ, pháp môn thiền về hơi thở 
này giúp họ đạt được cứu cánh của Phạm hạnh chứng 
được tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 

Chúng ta hãy cố gắng làm sống dậy ý nghĩa lành mạnh 
của hành thiển nguyên thủy, áp dụng pháp môn niệm hơi 
thở vào hơi thở ra trong đời sống hằng ngày của chúng ta 
và như vậy chúng ta vừa báo đáp ân đức thuyết pháp độ 
sanh của Đức Phật và tự mình được san sẻ những kinh 
nghiệm về thiển của Đức Phật. Có vậy chúng ta mới đánh 
giá đúng đắn phương pháp hành thiển của Đức Phật và 
được hưởng thọ những ảnh hưởng tốt đẹp của pháp môn 
hành thiền. 


40 Thích Minh Châu 


Phần H 


Phương pháp hành trì 


A. Vài điểu nên tránh 

1. Trước khi hành thiền, hãy tìm hiểu rõ ràng phương 
pháp hành trì để khỏi những hiểu lầm và sai lạc. 

2. Đừng xen lẫn pháp môn thiển này với pháp môn 
thiền khác, vì như vậy là tối ky và khó thành tựu được kết 
quả. 

3. Đã hành thiền thời phải kiên trì, ngày nào cũng ngồi, 
và tốt hơn là ngồi đúng thời điểm đã chọn. Dầu đau ốm 
sơ sơ cũng phải ngồi thiền. Chỉ có kiên trì ngồi thiền, ngày 
nào cũng vậy, đúng giờ đúng giấc, ngày này qua ngày 
khác, cho đến trọn đời, dầu ngồi chỉ nửa giờ hay một giờ, 
cần nhất là kiên trì. Kiên trì ở đây là mẹ của thành công. 

4. Ngồi thiền lâu có thể khởi lên một số hiện tượng kỳ 
lạ, nhưng đó chỉ là những hiện tượng do sức mạnh của 
thiền đưa đến, có đó rồi mất đó, không phải là những hiện 
tượng giải thoát, nhiều khi mất đi rồi không còn trở lại. 
Chúng ta chỉ nên xem là những hiện tượng bình thường, 
chỉ như vậy thôi rồi tiếp tục hành thiển như thường. 

Đức Phật dạy pháp của Ngài là thiết thực hiện tại, có 
hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng 
thượng. Hành thiền cũng vậy, những kết quả tốt đẹp của 


Hành thiển 41 


thiền sẽ chờ đợi chúng ta, một khi chúng ta hành trì đúng 
phương pháp và kiên trì hành trì, không có thối thất. 


B. Phương pháp hành trì 

Sau khi đã hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và các lợi ích của 
hành thiền nay xin giới thiệu phương pháp hành trì, gồm 
có 3 giai đoạn: Điều hoà thân, điều hòa hơi thở và điều 
hòa tâm. 


(1) Điều hoà thân: 

Đây thuộc về tọa thiển, nên cách ngồi rất quan trọng, 
ngồi như thế nào để có thể ngồi lâu, không tê, không đau, 
không mỏi và không có dao động, giữ lưng cho thẳng. 

Cách ngồi: Ngồi gồm có năm động tác. 

Ngồi kiết già: Cầm đầu chân trái đặt trên vế chân mặt, 
rồi cầm đầu chân mặt đặt trên vế chân trái, kéo cả hai đầu 
chân sát vào bụng. Như vậy gọi là ngồi kiết già. Có thể để 
đầu chân mặt đặt trên vế chân trái, rồi cầm đầu chân trái 
đặt trên vế chân mặt cũng được. Đây là cách ngồi tốt nhất, 
giúp lưng thắng, ngồi lâu không mỏi không tê. Ban đầu 
ngồi không quen có đau, nhưng tập dần ngồi lâu thành 
quen, chỉ cần tập dần là được. Nếu đau quá ngồi không 
được, thời ngồi bán già, chỉ cần để một chân lên một bắp 
vế là đủ. 

Lưng thẳng: Luôn luôn giữ lưng thắng, đừng để lựng 
sụn xuống, ngồi lâu có hại cho lưng. Ngồi lâu lưng có thể 
sụn xuống, thời giữ lưng lại cho thăng. 


42 Thích Minh Châu 


Giữ đầu sống mũi, cổ và lỗ rún thắng một đường, 
không nghiêng về bên mặt hay trái, giữ sao cho được đầu 
và lưng thắng một đường. 

Rồi để tay mặt trên tay trái, hai đầu ngón tay cái đụng 
sát nhau, rồi ép hai khuỷu tay vào bên hông, ép hơi mạnh 
để giữ lưng cho thắng. 

Xong hơi cúi đầu xuống, không quá cao, không cúi quá 
thấp. 

Cuối cùng, nhắm mắt lại, nhằm vừa phải đừng quá 
mạnh sinh mỏi. Ngồi như vậy không dao động trong 10, 
15 phút cho đến 30 phút. Đừng ngồi quá 1 giờ nếu không 
có sự hướng dẫn. 

Nên ngổi trên một nệm nhỏ, ngồi một nửa đệm, để hai 
đầu gối sát với sàn nhà. Lựa chỗ ngồi thoáng mát, ít ruồi 
muỗi và kiến, có thể ngồi trong mùng cũng được. Thời 
điểm buổi sáng là tốt nhất hoặc buổi tối trước khi đi ngủ, 
hay buổi chiều cũng được, ngồi như thế nào thân thể 
không có dao động. Khi ngồi giữ thân tâm sạch sẽ an tịnh, 
không ăn no, không uống rượu, không làm động tác mạnh 
trước khi ngồi. 


(2) Điều hòa hơi thở: 

Sau khi điều hòa thân xong, tiếp đến điều hòa hơi thở. 
Để niệm trước mặt, chánh niệm thở vào, chánh niệm thở 
ra, không thở quá gấp, không thở khò khè, thở đều đều, 
nhẹ nhàng và lấy niệm theo dõi hơi thở, đừng để niệm rời 
khỏi hơi thở. Thở vào xong, thở ra đếm 1, cũng như vậy 
đếm 2, cũng như vậy đếm 3, cho đến đếm 5. Đếm 5 xong, 
trở lại đếm từ 1 cho đến ó. Đếm 6 xong, trở lại đếm từ 1 
cho đến 7. Đếm 7 xong, trở lại đếm từ 1 cho đến 8. Đếm 8 


Hành thiển 43 


xong, trở lại đếm từ 1 cho đến 9. Đếm 9 xong, trở lại đếm 
từ 1 cho đến 10. Đếm đến 10, thời như vậy điều hòa hơi 
thở được hoàn thành. 

Chú ý dùng niệm theo dõi hơi thở, thở vào thở ra đều 
đặn, đếm hơi thở tuần tự cho đúng, đừng đếm sai, đừng 
nghỉ đếm. Trái lại, cần thở vào thở ra tiếp tục, luôn luôn 
niệm theo dõi hơi thở; nếu đếm sai, thời bắt đầu đếm lại 
cho đến khi nào thật thông suốt. Điều hòa hơi thở, đếm từ 
1 cho đến 5 và tiếp tục từ 1 cho đến 10 vào khoảng 5, 6 
phút là vừa. 


(3) Điều hòa tâm: 

Khi điều hòa hơi thở, đối tượng của niệm là hơi thở ra, 
hơi thở vào, qua điều hòa tâm, thời đối tượng là 16 đề tài: 
bốn đề tài về thân, bốn đề tài về cảm thọ, bốn đề tài về 
tâm, bốn đề tài về pháp. 

Bến đề tài về Thân: 

1. Thở vào dài, tôi rõ biết tôi thở vào dài. Thở ra dài, tôi 
rõ biết tôi thở ra đài. 

2. Thở vào ngắn, tôi rõ biết tôi thở vào ngắn. Thở ra 
ngắn, tôi rõ biết tôi thở ra ngắn. 

3. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vào. Cảm giác toàn thân 
tôi sẽ thở ra. 

4. An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vào. An tịnh thân hành, 
tôi sẽ thở ra. 

Bến đề tài về Thọ: 

5. Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vào. Cảm giác hỷ thọ, tôi 
sẽ thở ra. 


44 Thích Minh Châu 


6. Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vào. Cảm giác lạc thọ, tôi 
sẽ thở ra. 

7. Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vào. Cảm giác tâm 
hành, tôi sẽ thở ra. 

8. An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vào. An tịnh tâm hành, 
tôi sẽ thở ra. 

Bốn đề tài về Tâm: 

9. Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vào. Cảm giác về tâm, tôi 
sẽ thở ra. 

10. Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vào. Với tâm hân hoan, 
tôi sẽ thở ra. 

11. Với tâm định tính, tôi sẽ thở vào. Với tâm định tĩnh, 
tôi sẽ thở ra. 

12. Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vào. Với tâm giải thoát, 
tôi sẽ thở ra. 

Bốn đề tài về Pháp: 

13. Quán vô thường, tôi sẽ thở vào. Quán vô thường, 
tôi sẽ thở ra. 

14. Quán ly tham, tôi sẽ thở vào. Quán ly tham, tôi sẽ 
thở ra. 

15. Quán đoạn tuyệt, tôi sẽ thở vào. Quán đoạn tuyệt, 
tôi sẽ thở ra. 

1ó. Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vào. Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra. 


Quán niệm: 

1. Nay có hai đối tượng cần phải hướng tâm, cột niệm: 
tức là hơi thở vào hơi thở ra và 1ó đề tài. Ví dụ, khi niệm 
câu đầu tiên: thở vào dài, tôi rõ biết tôi thở vào dài, khi ấy 


Hành thiển 45 


niệm vừa theo đõi hơi thở vào, vừa theo dõi câu "thở vào 
đài, tôi rõ biết tôi thở vào dài". Như vậy niệm hai công 
việc, vừa niệm hơi thở đài, vừa niệm câu "thở vào dài, tôi 
rõ biết tôi thở vào dài". Chính niệm hay nói cho đúng hơn 
chính tầm và tứ làm hai công việc này. 

Cứ mỗi đề tài, chúng ta thở vào thở ra một lần và chúng 
ta lập lại ba lần cho mỗi đề tài. Như vậy nếu thành thiền 
cho đủ cả 16 đề tài, chúng ta thở vào 48 lần, thở ra 48 lần, 
thở vừa phải, chúng ta tốn khoảng 7, 8 phút. Nếu thở 
chậm thời khoảng 10 phút. 

Hai đề tài đầu, chúng ta cần phải rõ biết khi thở vào, 
khi thở ra. Nhưng 14 đề tài còn lại, chúng ta phải tu tập 
từng đề tài một. Ví dụ với đề tài: "An tịnh thân hành, tôi 
sẽ thở vào". Vị ấy vừa dùng niệm theo dõi hơi thở vào vừa 
tập làm sao khi đang thở vào, thân của mình thật sự an 
tịnh, không có dao động. Các đề tài khác, đều được tu tập 
tương tự. Như vậy, cứ mỗi hơi thở vào, hơi thở ra chúng 
ta dùng niệm theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra, tức là chúng 
ta tu niệm. Chúng ta gạn lọc các tâm tư không thích hợp, 
chúng ta chú tâm vào sống mũi của chúng ta trong khi thở 
ra thở vào, như vậy chúng ta tu tập về Định. Và trong mỗi 
hơi thở vào thở ra, chúng ta suy tư và quán tưởng đề tài 
đang được đề cập, như vậy chúng ta tu tập về Tuệ. Diệu 
dụng của pháp môn hơi thở vào hơi thở ra chính là nơi 
đây. 

2. Niệm đề tài cho đến đề tài thứ 1ó, rồi chúng ta niệm 
lại đề tài đầu cho đến đề tài thứ 1ó, tiếp tục như vậy cho 
đến khi hết thời giờ đã định. Niệm như thế nào đừng 
quên, đừng niệm lộn xộn xộn, đừng xen vào các tà niệm. 
Nếu có sai, thời niệm lại từ đầu. 


46 Thích Minh Châu 


3. Muốn cho dễ niệm, chúng ta cứ lấy bốn đề tài làm 
chuẩn, xong bốn để tài nầy, chúng ta qua bốn đề tài khác, 
nhờ vậy dễ nhớ và tránh tạp niệm. 

4. Chúng ta có thể xem 8 niệm đầu thuộc về Giới, nhờ 
niệm 8 đề tài nầy (4 thuộc về thân, và 4 thuộc về thọ) 
chúng ta được thân an tịnh, tâm an tịnh, chúng ta cảm thọ 
tâm hoan hỷ, thân an lạc, như vậy ảnh hưởng rất tốt cho 
thân và tâm người hành thiền. Bốn đề tài về tâm thuộc về 
thiền Định, khiến cho thân tâm được hân hoan, thiền định 
và giải thoát. Bốn đề tài về pháp thuộc về Tuệ, chú trọng 
đặc biệt quán vô thường, quán ly tham, quán đoạn diệt, 
quán từ bỏ, đưa đến giải thoát khỏi các lậu hoặc (phiền 
não), được giác ngộ giải thoát. Như vậy, niệm trọn 16 đề 
tài là tu tập trọn vẹn Giới-Định-Tuệ. 

5. Trong khi ngồi, từ 30 phút đến 60 phút, khó nhất là 
cột niệm vào hơi thở và vào 16 đề tài. Nhiều khi niệm chạy 
loạn, làm chúng ta nghi đến chuyện gì đâu đâu. Khi biết 
được, ta phải chận đứng ngay, và trở lại từ đầu, không có 
chán nản thất vọng. 

6. Chúng ta phải ý thức sự tuần tự của 5 thiển chi, đoạn 
trừ tuần tự 5 triển cái, trước hết tầm tứ hoạt động cột niệm 
vào hơi thở và 1ó đề tài; nhờ vậy, đoạn trừ được hôn trầm 
thụy miên (buồn ngủ) và nghi. Nhờ niệm được an trú vào 
hơi thở và 16 đề tài nên hỷ lạc khởi lên; và khi hỷ lạc khởi 
lên, thời đoạn trừ được sân và trạo hối. Khi an trú được hỷ 
lạc, đặc biệt là lạc, thời nhứt tâm mới khởi lên và đoạn trừ 
được tham dục. 

Tiến trình này rất quan trọng, giúp chúng ta tìm hiểu 
được diễn tiến của hành thiển và đánh giá được sự hành 
thiển của chúng ta đúng đắn hay sai lạc. Nếu hành thiển 


Hành thiển 47 


mà uể oải, thụ động, biếng nhác, gắt gỏng khó tánh, sân 
hận, ốm đau liên miên và lòng dục tăng trưởng, thời hành 
thiền như vậy là sai lạc. Còn khi hành thiền cảm thấy thân 
tâm nhẹ nhàng, phấn khởi, hoan hỷ, vui vẻ, ít bệnh, ít 
phiền não, thời hành thiền như vậy là có kết quả tốt đẹp. 


kở 


48 Thích Minh Châu 


Phần II 


Lợi ích của hành thiền và 
trích dẫn kinh điển 


Thiển nguyên thủy hay pháp môn niệm hơi thở vào hơi 
thở ra đơn giản và thuần nhất; không gây một tác hại gì 
cho thân tâm. Không sợ bị điên loạn, nổ mắt, đau tâm 
thần. Trái lại là một phương pháp hiển thiện, điều hòa 
thân, điều hòa hơi thở, điều hòa tâm, giúp cho người hành 
Thiện được phấn khởi, có sức khoẻ, nhờ nếp sống lành 
mạnh, nhờ tâm tư an lạc nên ngủ ngon giấc, không có ác 
mộng, thân thể được khoẻ mạnh, con mắt được sáng lên. 

Nhờ tu tập về niệm, trí nhớ được huấn luyện nên nhớ 
lâu, nhớ nhiều rất lợi cho học viên học hành và có khả 
năng phát triển trí tuệ rất lớn. 

Nhờ tu tập về Thiền, người hành thiền được Thiền lạc, 
thân tam thường được hoan hỷ, sảng khoái, phấn khởi, tác 
động tốt cho sức khoẻ thân và tâm. 

Nhờ tu thiền người hành giả có được Thiền lực, dồi dào 
ý chí và nghị lực, đối trị được sợ hãi và rụt rè, có sức mạnh 
để vượt qua những khó khăn và đạt cho được lý tưởng tối 
thượng. 

Chúng tôi xin trích một số bài kinh đề cập đến hành 
thiền và kết quả của hành thiền trong kinh tạng Pãli: 


Hành thiển 49 


1. Niệm hơi thở ra, hơi thở vào, có quả lớn 

(SN 54.5) 

1. "Tu tập như vậy, này các tỳ-kheo, làm cho sung mãn 
như vậy, niệm hơi thở vào hơi thở ra, có quả lớn, có lợi ích 
lớn. 

2. "Tu tập như vậy, này các tỳ-kheo, làm cho sung mãn 
như vậy, niệm hơi thở vào hơi thở ra, được chờ đợi bảy 
quả, bảy lợi ích. Thế nào là bảy quả lợi ích?". 

"Ngay trong hiện tại lập tức thành tựu chánh trí. Nếu 
ngay trong hiện tại, không lập tức thành tựu chánh trí, thời 
khi mệnh chung thành tựu chánh trí. Nếu khi mệnh chung 
không thành tựu chánh trí, thời sau khi đoạn diệt năm hạ 
phần kiết sử, được trung gian Niết Bàn, được tổn hại Bát 
Niết Bàn, được vô hành Niết Bàn, được hữu hành Bát Niết 
Bàn, được thượng lưu, đạt đến sắc cứu cánh thiên". 

“Tu tập như vậy, này các tỳ-kheo, làm cho sung mãn 
như vậy, niệm hơi thở vào hơi thở ra, được chờ đợi bảy 
quả, bảy lợi ích này" (SN 54.3). 


2. Kinh Mahäakappina (SN 54.7) 

1. "Tại Savatthiï ... nói như sau:"” 

2. "Lúc bấy giờ tôn giả Mahakappina đang ngồi kiết già, 
không xa bao nhiêu, thân thẳng, để tưởng niệm trước 
mặt”. 

3. "Thế Tôn thấy tôn giả Mahakappina ngồi kiết già, 
không xa bao nhiêu, thân thắng để niệm trước mặt, thấy 
vậy liền gọi các tỳ-kheo: "Này các tỳ-kheo, các người có 
thấy tỳ-kheo ấy, thân có rung động hay có dao động 
không?". 


50 Thích Mĩnh Châu 


"Bạch Thế Tôn, chúng con thấy vị tôn giả ấy ngồi giữa 
tăng chúng hay ngồi một mình, độc cư, chúng con không 
thấy vị tôn giả ấy thân bị rung động hay dao động". 

4. "Đối với một vị có thiền định như vậy, này các tỳ- 
kheo, nhờ tu tập, nhờ làm cho sung mãn, nên thân vị ấy 
không rung động hay dao động, nên tâm vị ấy không rung 
động hay không dao động. Đối với tỳ-kheo ấy, được định 
như vậy, không có khó khăn, không có gian nan, không có 
mệt nhọc”. 

5. "... Này các tỳ-kheo, do vị ấy tu tập, làm cho sung 
mãn định niệm hơi thở vào, hơi thở ra nên thân không 
rung động hay không dao động hoặc tâm không rung 
động hay không dao động. 


3. Kinh Ngọn đèn (SN 54.8) 

1. "Này các tỳ-kheo, Ta trước khi giác ngộ, chưa chứng 
Chánh đẳng giác khi còn là Bồ-tát. Ta trú nhiều với trú 
nà. Này các tỳ-kheo, do Ta trú nhiều với trú này, thân Ta 
và con mắt không có mệt nhọc, và tâm Ta được giải thoát 
khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ". 

2. "Do vậy, này các tỳ-kheo, nếu tỳ-kheo ước muốn 
rằng: "Mong rằng: Thân và mắt khỏi bị mệt mỏi, và mong 
rằng tâm tôi được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có 
chấp thủ', thời định niệm hơi thở vào hơi thở ra này cần 
phải khéo tác ý". 

3. "Do vậy, này các tỷ- -kheo, nếu tỳ-kheo ước muốn 
rằng: "Mong rằng: các niệm các tư duy của Ta được đoạn 
tận”, thời định niệm hơi thở vào hơi thở ra này phải được 
khéo tác ý". 


Hành thiển 51 


4. "Do vậy, này các tỳ-kheo, nêú vị tỳ-kheo ước muốn: 
"Mong rằng: Ly dục, ly pháp bất thiện, tôi sẽ chứng đạt và 
an trú sơ thiển, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có 
tầm, có tứ”, thời định niệm hơi thở vào hơi thở ra này phải 
được khéo tác ý". 

5. "Do vậy, này các tỳ-kheo, nếu tỳ-kheo ước muốn: 
"Mong rằng: Làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, tôi sẽ chứng đạt 
và an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, 
không tầm, không tứ, nội tỉnh, nhất tâm”, thời định niệm 
hơi thở vào hơi thở ra này phải được khéo tác ý". 

6. "Do vậy, này các tỳ-kheo, nếu tỳ-kheo ước muốn: 
"Mong rằng: Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm 
sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, tôi sẽ 
chứng đạt và an trù thiền thứ ba”, thời định niệm hơi thở 
vào hơi thở ra này phải được khéo tác ý". 

7. "Do vậy, này các tỳ-kheo, nếu tỳ-kheo ước muốn: 
"Mong rằng: xả lạc, xả khổ, chấm dứt hỷ ưu, đã cảm thọ 
trước, tôi chứng đạt và an trú thiển thứ tư, không khổ, 
không lạc, xả niệm thanh tịnh", thời định niệm hơi thở vào 
hơi thở ra này phải được khéo tác ý". 

8. "Trong khi tu tập định niệm hơi thở vào hơi thở ra 
như vậy, này các tỳ-kheo, trong khi làm cho sung mãn như 
vậy, vị ấy cảm giác lạc thọ. Vị ấy rõ biết: "Thọ ấy là vô 
thường". Vị ấy rõ biết.: "Không có chấp trước thọ ấy". Vị 
ấy rõ biết: "Không có hoan hỷ thọ ấy". Nếu vị ấy cảm giác 
khổ thọ, vị ấy rõ biết: "Thọ ấy là vô thường". Vị ấy rõ biết: 
"Không có chấp trước thọ ấy". Vị ấy rõ biết: "Không có 
hoan hỉ thọ ấy". Nếu vị ấy cảm giác không khổ không lạc 
thọ, vị ấy rõ biết: "Thọ ấy là vô thường". Vị ấy rõ biết: 
"Không có chấp trước thọ ấy". Vị ấy rõ biết: "Không có 
hoan hỉ thọ ấy". 


52 Thích Mĩnh Châu 


9. "Nếu vị ấy cảm giác lạc thọ, thọ ấy được cảm thọ, 
không bị trói buộc. Nếu vị ấy cảm giác khổ thọ, thọ ấy 
được cảm thọ, không bị trói buộc. Nếu vị ấy cảm giác 
không khổ, không lạc thọ, thọ ấy được cảm thọ, không bị 
trói buộc. Khi vị ấy đang cảm giác một cảm thọ tận cùng 
của thân, vị ấy rõ biết: "Tôi cảm giác một cảm thọ tận cùng 
của thân". Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của 
sinh mạng, vị ấy rõ biết: "Iôi cảm giác một cảm thọ tận 
cùng của thân". Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng 
của sinh mạng, vị ấy rõ biết. "Tôi cảm giác một cảm thọ 
tận cùng sức chịu đựng của sinh mạng”. Khi thân hoại 
mạng chung, vị ấy rõ biết: "Ở đây tất cả mọi cảm thọ đều 
trở thành thanh lương”. 

10. "Ví như, này các tỳ-kheo, do duyền dầu, duyên tim, 
một cây đèn dầu được cháy sáng. Nếu dầu và tim của 
ngọn đèn ấy đi đến tiêu diệt, nhiên liệu không được mang 
đến, thời ngọn đèn sẽ tắt. Cũng vậy, này các tỳ-kheo, khi 
tỳ-kheo cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân". Khi Tỷ- 
kpheo cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh mạng, vị 
ấy rõ biết: "Iôi cảm giác một cảm thọ tận cùng sức chịu 
đựng của sinh mạng”. Khi thân hoại mạng chung, vị ấy rõ 
biết: "Ở đây tất cả những gì cảm thọ đều trở thành thanh 
lương”. 


4. Kinh Vesali (SN 54.9) 

1. "Rồi Thế Tôn đi đến giảng đường, sau khi đến ngồi 
xuống trên ghế đã soạn sẵn. Ngồi xuống, Thế Tôn bảo các 
tỳ-kheo: 

2. "Này các tỳ-kheo, định niệm hơi thở vào hơi thở ra 
này, được tu tập, được làm cho sung mãn là tịch tịnh, thù 


Hành thiển 53 


diệu, thuần nhất (asecanako) lạc trú, làm cho các ác, bất 
thiện pháp đã sanh hay chưa sanh, làm chúng biến mất, 
tịnh chỉ lập tức (fhãnaso)". 

3. "Ví như, các tỳ-kheo, trong tháng cuối mùa hạ, bụi 
và nhớp bay lên, và một đám mưa lớn trái mùa lập tức làm 
chúng biến mất, chỉ tịnh. Cũng vậy, này các tỳ-kheo, định 
niệm hơi thở vào hơi thở ra, được tu tập, được làm cho 
sung mãn, là tịch tịnh, thù diệu, thuần nhất, lạc trú, làm 
cho các ác, bất thiện pháp đã sanh biến mất, tịnh chỉ lập 


“sư 


tức. 


5. Kinh Kimbila (SN 54.10) 

1. Lúc nào, này Änanda, tỳ-kheo thở vào dài, vị ấy rõ 
biết: "Tôi thở vào dài". Hay khi tỳ-kheo thở ra dài, vị ấy 
rõ biết: "Tôi thở ra dài". Hay khi tỳ-kheo thở vào ngắn, vị 
ấy rõ biết: "Tôi thở vào ngắn, vị ấy rõ biết: "Tôi thở vào 
ngắn". Hay khi tỳ-kheo thở ra ngắn, vị ấy rõ biết: "Tôi 
thở ra ngắn". "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vào", vị ấy 
tập. "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. "An 
tịnh thân hành, tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập. "An tịnh thân 
hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. Này Ananda sống "Quán 
thân trên thân”, tỳ-kheo trú trong khi ấy, nhiệt tâm, tĩnh 
giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Vì cớ sao?. 

2. "Này Änanda, Ta tuyên bố rằng tùy thuộc về thân, 
tức là hơi thở vào hơi thở ra. Do vậy, này Änanda, "Quán 
thân trên thân", tỳ-kheo trong khi ấy trú nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời". 

3. "Trong khi, này Änanda, tỳ-kheo: "Cảm giác hỷ thọ, 
tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập. "Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra”, 
vị ấy tập. "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập. "Cảm 


54 Thích Mĩnh Châu 


giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. "Cảm giác tâm hành, 
tôi sẽ thở vào", vị ấy tập. "Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở 
ra”, vị ấy tập. "An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
Trong khi ấy: "Quán thọ trên các cảm thọ”. tỳ-kheo trong 
khi ấy trú nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục 
tham ưu ở đời. Vì cớ sao?. 

4. "Này Änanda. Ta tuyên bố rằng: Tùy thuộc về thọ, 
tức là hơi thở vào hơi thở ra được khéo tác ý. Do vậy, này 
Ananda, "Quán thọ trên các cảm thọ", tỳ-kheo trong khi 
ấy trú nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham 
ưu ở đời”. 

5. Trong khi, này Änanda, tỳ-kheo: "Cảm giác về tâm, 
tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập. "Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở ra, 
vị ấy tập. "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vào", vị ấy tập. 
"Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Với tâm định 
tĩnh, tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập. "Với tâm định tính, tôi sẽ 
thở vào”, vị ấy tập. "Với tâm định tính, tôi sẽ thở ra", vị ấy 
tập. "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập. "Với tâm 
giải thoát, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Quán tâm trên tâm, tỷ 
kheo, trong khi ấy trú nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, 
nhiếp phục tham ưu ở đời. Vì cớ sao? 

6. "Này Änanda, ta tuyên bố rằng sự tu tập định niệm 
hơi thở vào, hơi thở ra, không phải cho người thất niệm và 
không tĩnh giác. Do vậy, này Ananda, "Quán tâm trên 
tâm”, tỳ-kheo trong khi ấy trú nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 
niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời". 

7. "Trong khi tỳ-kheo, này Anada "Quán vô thường, tôi 
sẽ thở vào”, vị ấy tập. "Quán vô thường, tôi sẽ thở ra”, vị 
ấy tập. "Quán ly ly tham, tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập. "Quán 
đoạn diệt, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Quán từ bỏ, tôi sẽ thở 


Hành thiển 55 


vào”, vị ấy tập. "Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Quán 
pháp trên các pháp", này Änanda. tỳ-kheo trong khi ấy trú 
nhiệt tâm, tĩnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở 
đời. Đoạn tận các tham ưu, sau khi thấy với trí tuệ, vị ấy 
khéo trú xả. Do vậy, này Ananda, "Quán pháp trên các 
pháp”, vị tỳ-kheo trong khi ấy trú nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời". 

8. "Ví như, này Änanda, một đống rác bụi lớn ở ngã tư 
đường, nếu từ phương Đông một cái xe đi đến, và làm cho 
đống rác bụi ấy giảm bớt đi, nếu từ phương Tây..., nếu từ 
phương Bắc..., nếu từ phương Nam, một cái xe đi đến và 
làm cho đống rác bụi ấy giảm bớt đi, cũng vậy, này 
Ananda, tỳ-kheo trong khi trú "Quán thân trên thân”, làm 
cho giảm bớt đi các ác bất thiện pháp, khi trú "Quán thọ 
trên các cảm thọ”, ... khi trú "Quán tâm trên tâm"... khi trú 
"Quán pháp trên các pháp”... làm cho giảm bớt đi các ác 
bất thiện pháp. 


6. Kinh Änanda (SN 54.13) 
q) 


1. Định niệm hơi thở vào, hơi thở ra tu tập như thế nào, 
làm cho sung mãn như thế nào, làm cho viên mãn bốn 
niệm xứ? 

2. Ở đây, này Änanda, tỳ-kheo đi đến khu rừng, hay đi 
đến gốc cây, hay đi đến căn nhà trống... "Quán từ bỏ, tôi 
sẽ thở ra”, vị ấy tập. 

3. Lúc nào, này Änanda, tỳ-kheo thở vào dài, vị ấy rõ 
biết: "Tôi thở vào dài". Hay khi tỳ-kheo thở ra dài, vị ấy rõ 
biết: "Tôi thở ra dài". Hay khi tỳ-kheo thở vào ngắn, vị ấy 
rõ biết: "Tôi thở vào ngắn". Hay khi tỳ-kheo thở ra ngắn, 


56 Thích Mĩnh Châu 


vị ấy rõ biết: "Tôi thở ra ngắn". "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ 
thở vào”, vị ấy tập. "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vị 
ấy tập. "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập. "An 
tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. Này Änanda, sống 
quán thân trên thân, tỳ-kheo trú như vậy, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Vì sao? 

4. Này Änanda, Ta tuyên bố rằng, tùy thuộc về thân, 
tức là hơi thở vào, hơi thở ra. Do vậy, này Änanda, quán 
thân trên thân, tỳ-kheo trú như vậy, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. 

5. Trong khi, này Änanda, tỳ-kheo: "Cảm giác hỷ thọ, 
tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập. "Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra”, 
vị ấy tập. "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập. "Cảm 
giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Cảm giác tâm hành, 
tôi sẽ thở vào", vị ấy tập. "Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở 
ra", vị ấy tập. "An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập. 
"An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. Trong khi quán 
thọ trên các cảm thọ, tỳ-kheo trú như vậy, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Vì sao? 

6. Này Änanda, Ta tuyên bố rằng, tùy thuộc về thọ, tức 
là hơi thở vào, hơi thở ra, được khéo tác ý. Do vậy, này 
Ananda, quán thọ trên các cảm thọ, tỳ-kheo trú như vậy, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở 
đời. 

7. Trong khi, này Änanda, tỳ-kheo: "Cảm giác về tâm, 
tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập. "Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở ra”, 
vị ấy tập. "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập. 
"Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Với tâm định 
tĩnh, tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập. "Với tâm định tỉnh, tôi sẽ 
thở ra", vị ấy tập. "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vào", vị ấy 


Hành thiển 57 


tập. "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. Trong khi 
quán tâm trên tâm, tỳ-kheo trú như vậy, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, nhiếp phục tham ưu ở đời. Vì sao? 

8. Này Änanda, Ta tuyên bố rằng sự tu tập chánh niệm 
hơi thở vào, hơi thở ra không phải cho người thất niệm và 
không tỉnh giác. Do vậy, này Ananda, quán tâm trên tâm, 
tỳ-kheo trong khi ấy, trú nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, 
nhiếp phục tham ưu ở đời. 

9, Trong khi tỳ-kheo, này Änanda, "Quán vô thường, 
tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập. "Quán vô thường, tôi sẽ thở ra”, 
vị ấy tập. "Quán ly tham, tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập. "Quán 
ly tham, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Quán đoạn diệt, tôi sẽ 
thở vào”, vị ấy tập. "Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở ra", vị ấy 
tập. "Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập. "Quán từ bỏ, 
tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. Trong khi quán pháp trên các 
pháp, này Änanda, tỳ-kheo trú như vậy, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời, đoạn tận các 
tham ưu; sau khi thấy với trí tuệ, vị ấy khéo trú xả. Do vậy, 
này Änanda, quán pháp trên các pháp, tỳ-kheo trú như 
vậy, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham 
ưu ở đời. 

10. Định niệm hơi thở vào, hơi thở ra, này Änanda, 
được tu tập như vậy, được làm cho sung mãn như vậy, 
làm viên mãn bốn niệm xứ. 

qJ) 

1. "Tu tập như thế nào, này Änanda, làm cho sung mãn 
như thế nào, bốn niệm xứ làm cho viên mãn bảy giác chỉ?". 

2. "Trong khi, này Anada, tỳ-kheo trú quán thân trên 
thân, niệm được an trú, trong khi ấy, này Änanda, tỳ-kheo 
có niệm không phải thất niệm. Trong khi này Andanda, 


598. Thích Mĩnh Châu 


tỳ-kheo an trú niệm không phải thất niệm, thời niệm giác 
chí trong khi ấy, đối với tỳ-kheo, được thành tựu. Trong 
khi này, này Änanda, tỳ-kheo tu tập niệm giác chỉ, niệm 
giác chi trong khi ấy, được tỳ-kheoo tu tập đi đến viên 
mãn. Vị ấy trú chánh niệm như vậy với trí tuệ quyết trạch, 
tư sát, thành tựu quán pháp ấy". 

3. "Trong khi, này Ananda, tỳ-kheo sống chánh niệm 
như vậy, với trí tuệ quyết trạch, tư sát và đi đến quán sát 
pháp ấy, trong khi ấy, này Änanda, trạch pháp giác chi 
bắt đầu phát khởi trong tỳ-kheoo ấy. Trong khi tỳ-kheo tu 
tập trạch pháp giác chị, trong khi ấy, nhờ tu tập, trạch 
pháp giác chi đi đến viên mãn. Trong khi vị ấy với trí tuệ, 
quyết trạch, tư sát và thành tựu quán sát pháp ấy, thời tỉnh 
tấn không thụ động bắt đầu phát khởi nơi vị ấy". 

4. Trong khi, này Änanda, tỳ-kheo với trí tuệ quyết 
trạch, tư sát và thành tựu quán sát pháp ấy, thời tinh tấn 
không thụ động phát khởi trong tỳ-kheo ấy. Trong khi tỳ- 
kheo tụ tập tinh tấn giác chi, trong khi ấy nhờ tu tập, tỉnh 
tấn gaíc chi đi đến viên mãn, với vị tinh cần tinh tấn, hỷ 
không liên hệ đến vật chất khởi lên. 

5. "Irong khi, này Änanda, tỳ-kheo tỉnh cần, tinh tấn, 
hỷ không liên hệ đến vật chất khởi lên, trong khi ấy, hỷ 
giác chỉ bắt đầu phát khởi trong tỳ-kheo ấy. Trong khi tỳ- 
kheo tập hỷ giác chi, trong khi ấy nhờ tu tập, hỷ giác chi 
đi đến viên mãn, với vị có ý hoan hỷ, thân được khinh an, 
tâm được khinh an". 

6. "Trong khi, này Änanda, tỳ-kheo với ý hoan hỷ, thân 
được khinh an, trong khi ấy khinh an giác chi bắt đầu phát 
khởi trong tỳ-kheo ấy. Trong khi tỳ-kheo tu tập khinh an 
giác chi, trong khi ấy nhờ tu tập, khinh an giác chi đi đến 


Hành thiển 59 


viên mãn, với vị có thân khinh an, lạc hiện hữu, với vị có 
lạc, tâm được định tính". 

7. "Irong khi, này Ananda, tỳ-kheo có tâm khinh an, 
được an lạc, tâm được định tính, trong khi ấy, này các tỳ- 
kheo, định giác chi bắt đầu phát khởi trong tỳ-kheo ấy. 
Trong khi tỳ-kheo tu tập đi đến viên mãn, vị ấy với tâm 
định tỉnh như vậy, khéo trú xả, nhìn sự vật". 

8. "Trong khi, này Ananda, tỳ-kheo với tâm định tĩnh, 
khéo trú xả, nhìn (sự vật) như vậy, trong khi ấy, này 
Änanda, xả giác chi bắt đầu phát khởi trong tỳ-kheo ấy. 
Trong khi tỳ-kheo tu tập xã giác chi, trong khi ấy xả giác 
chi nhờ tu tập đi đến viên mãn". 

9, "Trong khi, này Änanda, tỳ-kheo trú quán trọ trên 
các cảm thọ... quán tâm trên tâm... quán pháp trên các 
pháp... 

10. Tu tập như vậy, này Änanda, làm cho sung mãn 
như vậy, bốn niệm xứ làm viên mãn bảy giác chỉ. 

(ID 

1. "Tu tập như thế nào, làm cho sung mãn như thế nào, 
bảy giác chi làm viên mãn minh và giải thoát?". 

2. "Ở đây, này Änanda, tỳ-kheo tu tập niệm giác chỉ liên 
hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, 
hướng đến từ bỏ... tu tập xả giác chỉ, liên hệ đến viễn ly, 
liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ 
bỏ". 

“Tu tập như vậy, làm cho sung mãn như vậy, bảy giác 
chi làm viên mãn minh và giải thoát". 


60 Thích Mĩnh Châu 


7. Kinh Nhập tức xuất tức niệm (MN 118) 

Như vầy tôi nghe. Một thời Tế Tôn ở Savatthi, tại Đông 
Viên (Pubbarama), giảng đường Lộc Mẫu (Migäramätu- 
pãsaãde), cùng với rất nhiều Thượng tọa có thời danh, có 
danh xưng... như Tôn giả Sãriputta (Xá lợi Phất), Tôn giả 
Mahãmogsalläna (Đại Mục Kiển Liên), Tôn giả Mahakac- 
cäna (Đại Ca-chiên-diên), Tôn giả Mahakotthita (Đại Câu- 
hy-la), Tôn giả Mahakappina (Đại Kiếp-Tân-na), Tôn giả 
Mahãcunda (Đại Thuần-đà), Tôn giả Anuruddha (A-na- 
luật0, Tôn giả Revata (Ly-bà-đa), Tôn giả Anuruddha (A- 
na-luật), Tôn giả Revata (Ly-bà-đà) và Tôn giả Änanda (A- 
nan), cùng với nhiều bậc Thượng tọa đệ tử khác có thời 
danh, có danh xưng. Lúc bấy giờ, các Thượng tọa tỳ-kheo 
khuyến giáo, giảng dạy các tân tỳ-kheo. Một số Thượng 
tọa tỳ-kheo khuyến giáo, giảng dạy mười tân tỳ-kheo. Một 
số Thượng tọa tỳ-kheo khuyến giáo, giảng dạy hai mươi 
tân tỳ-kheo. Một số Thượng tọa tỳ-kheo khuyến giáo, 
giảng dạy ba mươi tân tỳ-kheo. Một số Thượng tọa tỳ- 
kheo khuyến giáo, giảng dạy bốn mươi tân tỳ-kheo. Và các 
tân tỳ-kheo được các Thượng tọa tỳ-kheo khuyến giáo, 
giảng dạy ý thức rõ ràng những quả vị cao diệu, tiệm thứ, 
thù thắng đã chứng đạt. Lúc bấy giờ Thế Tôn, vào ngày 
Bồ Tát, ngày rằm, vào đêm trăng tròn sau ngày Tự tứ, 
đang ngồi giữa trời với chúng tỳ-kheo đoanh vậy. 

Thế Tôn nhìn quanh chúng tỳ-kheo đang yên lặng, hết 
sức yên lặng, rồi bảo các tỳ-kheo: 

-- Ta được thỏa mãn, này các tỳ-kheo, với đạo lộ này. 
Tâm ta được thỏa mãn, này các tỳ-kheo, với đạo lộ này. 
Do vậy, này các tỳ-kheo, hãy tỉnh tấn hơn nữa, để chứng 
đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa 


Hành thiển 61 


chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Ta sẽ 
ở đây; tại Savatthi cho đến tháng tư, lễ Komudi. 

Những tỳ-kheo địa phương được nghe: "Thế Tôn sẽ ở 
đây, tại Savatthi, cho đến tháng tư, lễ Komudi". Các tỳ- 
kheo địa phương tụ họp tại Savatthi để yết kiến Thế Tôn. 
Và các Thượng Tọa tỳ-kheo lại càng khuyến giáo, giảng 
dạy các tân tỳ-kheo nhiều hơn nữa. Một số Thượng tọa tỳ- 
kheo khuyến giáo dạy mười tân tỳ-kheo. Một số Thượng 
tọa khuyến giáo dạy mười tân tỳ-kheo. Một số Thượng tọa 
tỳ-kheo khuyến giáo, giảng dạy hai mươi tân tỳ-kheo. Một 
số Thượng tọa tỳ-kheo khuyến giáo, giảng dạy ba mươi 
tân tỳ-kheo. Một số Thượng tọa tỳ-kheo khuyến giáo, 
giảng dạy bốn mươi tân tỳ-kheo. Và những tân tỳ-kheo 
được các Thượng tọa tỳ-kheo khuyến giáo giảng dạy ý 
thức rõ ràng những quả vị cao điệu, tiệm thứ, thù thắng 
đã chứng đạt. Lúc bấy giờ Thế Tôn vào ngày Bồ Tát, ngày 
rằm, vào đêm trăng tròn, ngày lễ Komudi vào tháng tư, 
Thế Tôn đang ngồi ngoài trời, chung quanh có chúng tỳ- 
kheo đoanh vậy. 

Rồi Thế Tôn sau khi nhìn chung quanh chúng tỳ-kheo 
đang yên lặng, hết sức yên lặng liền bảo các tỳ-kheo: 

- Hội chúng này, này các tỳ-kheo, không có lời thừa 
thãi. Hội chứng này, này các tỳ-kheo, không có lời dư 
thừa, đã được an trú trong lõi cây thanh tịnh. Chúng tỳ- 
kheo như thế này, này các tỳ-kheo, hội chứng như thế này, 
này các tỳ-kheo là một hội chứng đáng được cung kính, 
đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được 
chấp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Chúng tỳ-kheo 
như thế này, này các tỳ-kheo, hội chứng như thế này, này 
các tỳ-kheo, là một hội chúng bố thí ít, được (phước báo) 
nhiều, bế thí nhiều, càng được (phước báo) nhiều hơn nữa. 


62 Thích Mĩnh Châu 


Chúng tỳ-kheo như thế này, này các tỳ-kheo, hội chứng 
như thế này, này các tỳ-kheo, là một hội chứng khó thấy ở 
đời. Chúng tỳ-kheo như thế này, này các tỳ-kheo, là một 
hội chứng xứng đáng đi nhiều do tuần (yojana) vớ một 
bao lương thực trên vai để yết kiến. Chúng tỳ-kheo này là 
như vậy, này các tỳ-kheo; hội chứng này là như vậy, này 
các tỳ-kheo. 

Này các tỳ-kheo, trong chúng tỳ-kheo này, có những 
tỳ-kheo là những A-la-hán, các lậu hoặc đã đoạn trừ. 
Phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, gánh nặng 
đã đặt xuống, mục đích đã thành đạt, hữu kiết sử đã được 
đoạn tận, được giải thoát nhờ chánh trí. Này các tỳ-kheo, 
có những bậc tỳ-kheo như vậy trong chúng tỳ-kheo này. 
Này các tỳ-kheo, trong chúng tỳ-kheo này, có những tỳ- 
kheo đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, từ 
ở đấy được nhập Niết Bàn, không còn phải trở lại đời này 
nữa. Các bậc tỳ-kheo như vậy, này các tỳ-kheo, có mặt 
trong chúng tỳ-kheo này. Này các tỳ-kheo, trong chúng 
tỳ-kheo này, có những tỳ-kheo đã đoạn trừ ba kiết sử, đã 
làm cho muội lược tham, sân, si là bậc Nhất lai, sau khi 
sanh vào đời này một lần nữa, sẽ đoạn tận khổ đau. Các 
bậc tỳ-kheo như vậy, này các tỳ-kheo, trong chúng tỳ- 
kheo này có những tỳ-kheo đã đoạn trừ ba kiết sử, là bậc 
Dự-lưu, không còn đọa vào ác đạo, chắc chắn sẽ được giác 
ngộ. 

Các bậc tỳ-kheo như vậy, này các tỳ-kheo, có mặt trong 
chúng tỳ-kheo này, có những tỳ-kheo là những vị sống 
chuyên tâm, chú tâm, tu tập bốn niệm xứ. Các bậc tỳ-kheo 
như vậy, này các tỳ-kheo, trong chúng tỳ-kheo này, có 
những tỳ-kheo là những vị sống chuyên tâm, chú tâm, tu 
tập bốn chánh cần. Các bậc tỳ-kheo như vậy, này các tỳ- 


Hành thiển 63 


kheo, có mặt trong hội chứng này, có những tỳ-kheo, sống 
chuyên tâm, chú tâm tu tập bốn như ý túc. Các bậc tỳ-kheo 
như vậy, này các tỳ-kheo, có mặt trong chúng tỳ-kheo này. 
Này các tỳ-kheo, trong chúng tỳ-kheo này, có những tỳ- 
kheo, sống chuyên tâm, chú tâm tu tập năm căn. Các bậc 
tỳ-kheo như vậy, này các tỳ-kheo có mặt trong chúng tỳ- 
kheo này. Này các tỳ-kheo, trong chúg tỳ-kheo này, có 
những tỳ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm tu tập năm lực. 
Các bậc tỳ-kheo như vậy, này các tỳ-kheo, có mặt trong 
chúng tỳ-kheo này, có những tỳ-kheo, sống chuyên tâm, 
chú tâm tu tập bảy giác chi. Các bậc tỳ-kheo như vậy, này 
các tỳ-kheo, có mặt trong chúng tỳ-kheo này. Này các tỳ- 
kheo, trong chúng tỳ-kheo này có những tỳ-kheo sống 
chuyên tâm, chú tâm, tu tập Thánh đạo tám ngành. Các 
bậc tỳ-kheo như vậy, này các tỳ-kheo, có mặt trong 
chúnng tỳ-kheo này, có những tỳ-kheo, sống chuyên tâm, 
chú tâm tu tập từ (tâm). Các bậc tỳ-kheo như vậy, này các 
tỳ-kheo, có mặt trong chúng tỳ-kheo này, có những tỳ- 
kheo, sống chuyên tâm, chú tâm tu tập bi (tâm). Các bậc 
tỳ-kheo như vậy, này các tỳ-kheo, có mặt trong chúng tỳ- 
kheo này. Này các tỳ-kheo, trong chúng tỳ-kheo này, có 
những tỳ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm tu tập hỷ (tâm). 
Các bậc tỳ-kheo như vậy, này các tỳ-kheo, có mặt trong 
chúng tỳ-kheo này, Này các tỳ-kheo, trong chúng tỳ-kheo 
này, có những tỳ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm tu tập 
xả (tâm). Các bậc tỳ-kheo như vậy, này các tỳ-kheo, có mặt 
trong chúng tỳ-kheo này. Này các tỳ-kheo, trong chúng 
tỳ-kheo này, có những tỳ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm 
tu tập bất tịnh. Các bậc tỳ-kheo như vậy, này các tỳ-kheo, 
có mặt trong chúng tỳ-kheo này. Này các tỳ-kheo, trong 
chúng tỳ-kheo này có những tỳ-kheo sống chuyên tâm, 


64 Thích Mĩnh Châu 


chú tâm tu tập vô thường tưởng. Các bậc tỳ-kheo như vậy, 
này các tỳ-kheo, có mặt trong chúng tỳ-kheo này. 

Này các tỳ-kheo, trong chúng tỳ-kheo này, có những 
tỳ-kheo sống chuyên tâm, chú tâm tu tập nhập tức xuất 
tức niệm. Nhập tức xuất tức niệm, này các tỳ-kheo, được 
tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến quả lớn công đức 
lớn. Nhập tức xuất tức niệm, được tu tập, làm cho sung 
mãn, khiến cho bến niệm xứ được viên mãn. Bốn niệm xứ 
được tu tập, làm cho sung mãn, khiến cho bảy giác chỉ 
được viên mãn, bảy giác chi được tu tập, khiến cho bốn 
niệm xứ được viên mãn. Bốn niệm xứ được tu tập, làm cho 
sung mãn, khiến cho bảy giác chỉ được viên mãn, bảy giác 
chi được tu tập, làm cho sung mãn, khiến cho minh giải 
thoát (vijavimutti) được viên mãn. Và này các tỳ-kheo, 
như thế là tu tập nhập tức xuất tức niệm? Như thế nào làm 
cho sung mãn? Như thế nào là quả lớn, công dức lớn? 

Ở đây, này các tỳ-kheo, tỳ-kheo đi đến khu rừng, đi đến 
gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, và ngồi kiết già, lưng 
thăng và trú niệm trước mặt. 

Chánh niệm, vị ấy thở vào; chánh niệm, vị ấy thở ra. 
Thở vào dài, vị ấy biết; "Tôi thở vào dài". Hay thở ra dài, 
vị ấy biết: "Tôi thở ra dài". Hay thở vào ngắn, vị ấy biết: 
"Tôi thở vào ngắn". Hay thở ra ngắn, vị ấy biết: "Tôi thở ra 
ngắn". "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vào", vị ấy tập. 
"Cảm giác toàn thân”, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. "An tịnh 
thân hành, tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập. "An tịnh thân hành, 
tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

"Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập. "Cảm giác 
hỷ thọ, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ 
thở vào”, vị ấy tập. "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra", vị ấy 


Hành thiển 65 


tập. "Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập. "Cảm 
giác tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. "An tịnh tâm hành, 
tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập. "An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra”, 
vị ấy tập. 

"Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập. "Cảm giác 
về tâm, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. "Với tâm hân hoan, tôi sẽ 
thở vào”, vị ấy tập. "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra", vị ấy 
tập. "Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập. "Với tâm 
định tĩnh, tôi sẽ thở ra" vị ấy tập. "Với tâm giải thoát, tôi 
sẽ thở vào”, vị ấy tập. "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra”, vị 
ấy tập. 

"Quán vô thường, tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập. "Quán vô 
thường, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Quán ly tham, tôi sẽ thở 
vào”, vị ấy tập. "Quán ly tham, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
"Quán đoạn diệt", tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập. "Quán từ bỏ, 
tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

Nhập xuất tức niệm, này các tỳ-kheo, tu tập như vậy, 
làm cho sung mãn như vậy, được quả lớn, được công đức 
lớn. 

Và như thế nào, này các tỳ-kheo, là nhập tức xuất tức 
niệm được tu tập? Như thế nào, làm cho sung mãn, khiến 
bốn niệm xứ được viên mãn? 

Khi nào này các tỳ-kheo, tỳ-kheo thở vào dài, vị ấy biết: 
"Tôi thở vào dài”. Hay khi thở ra dài, vị ấy biết: "Tôi thở ra 
dài". Hay thở vào ngắn, vị ấy biết: "Tôi thở vào ngắn". Hay 
khi thở ra ngắn, vị ấy biết: "Tôi thở ra ngắn". "Cảm giác 
toàn thân, tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập. "Cảm giác toàn thân, 
tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vào”, 
vị ấy tập. "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
Trong khi quán thân trên thân, này các tỳ-kheo, vị tỳ-kheo 


66 Thích Mĩnh Châu 


trú nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu 
ở đời. Này các tỳ-kheo, đối với các thân, Ta nói đây là một, 
tức là thở vào thở ra. Do vậy, này các tỳ-kheo, trong khi 
quán thân trên thân, vị tỳ-kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. 

Khi nào, này các tỳ-kheo, vị tỳ-kheo nghĩ: "Cảm giác hỷ 
thọ, tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập. "Cảm giác hỷ thô, tôi sẽ thở 
ra”, vị ấy tập. "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập. 
"Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Cảm giác tâm 
hành, tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập. "Cảm giác tâm hành, tôi sẽ 
thở ra”, vị ấy tập. "An tịnh tâm hàng, tôi sẽ thở vào", vị ấy 
tập. "An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. Trong khi 
quán thọ trên các thọ, này các tỳ-kheo, tỳ-kheo trú, nhiệt 
tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời. Này 
các tỳ-kheo đối với các cảm thọ. Ta nói đây là một, tức là 
thở vào thở ra. Do vậy này các tỳ-kheo, trong khi quán thọ, 
trên các cảm thọ, tỳ-kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 
niệm để chế ngự tham ưu ở đời. 

Khi nào, này các tỳ-kheo, tỳ-kheo nghĩ: "Cảm giác về 
tâm, tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập. "Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở 
ra", vị ấy tập. "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vào", vị ấy tập. 
"Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Với tâm định 
tính, tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập. "Với tâm định tính, tôi sẽ 
thở ra", vị ấy tập. "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vào", vị ấy 
tập. "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. Trong khi 
quán tâm trên tâm, này các tỳ-kheo, tỳ-kheo trú, nhiệt 
tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời. Này 
các tỳ-kheo, sự tu tập nhập tức xuất tức niệm không thể 
đến với kẻ thất niệm, không có tỉnh giấc. Do vậy, này các 
tỳ-kheo, trong khi quán tâm trên tâm, tỳ-kheo trú, nhiệt 
tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. 


Hành thiển 67 


Khi nào này các tỳ-kheo, tỳ-kheo nghĩ: "Quán vô 
thường, tôi sẽ thở vào", vị ấy tập. "Quán vô thường, tôi sẽ 
thở ra", vị ấy tập. "Quán ly tham... quán đoạn diệt... quán 
từ bỏ, tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập. "Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra”, 
vị ấy tập. Trong khi quán pháp trên các pháp, này các tỳ- 
kheo, tỳ-kheo an trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để 
chế ngự tham ưu ở đời. Vị ấy, do đoạn trừ tham ưu, sau 
khi thấy với trí tuệ, khéo nhìn (sự vật) với niệm xả ly. Do 
vậy, này các tỳ-kheo, trong khi quán pháp trên các pháp, 
tỳ-kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự 
tham ưu ở đời. 

Nhập tức xuất tức niệm, naỳ các tỷ-kheo, được tu tập 
như vâay được làm cho sung mãn như vậy, khiến cho bốn 
niệm xứ được viên mãn. 

Và bốn niệm xứ, này các tỳ-kheo, tu tập như thế nào, 
làm cho sung mãn như thế nào, khiến cho bảy giác chi 
được viên mãn? Này các Tỳ kheo, trong khi quán thân trên 
thân, tỳ-kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh giấc, chánh niệm để chế 
ngự tham ưu ở đời, trong khi ấy, niệm không hôn mê của 
vị ấy được an trú. Trong khi niệm không hôn mê của vị ấy 
cũng được an trú, này các tỳ-kheo, trong khi ấy niệm giác 
chỉ được bắt đầu khởi lên với tỳ-kheo, trong khi ấy, tỳ- 
kheo tu tập niệm giác chi. Trong khi ấy niệm giác chi được 
tỳ-kheo tu tập đi đến viên mãn. 

Này các tỳ-kheo, trong khi trú với chánh niệm như vậy, 
tỳ-kheo với trí tuệ suy tư, tư duy, thẩm sát pháp ấy. Này 
các tỳ-kheo, trong khi trú với chánh niệm như vậy, tỳ-kheo 
với trí tuệ suy tư, tư duy, thẩm sát pháp ấy, trong khi ấy 
trạch pháp giác chi được bắt đầu khởi lên, với tỳ-kheo. 
Trong khi ấy, tỳ-kheo tu tập trạch pháp giác chi. Trong khi 


68 Thích Mĩnh Châu 


ấy trạch pháp giác chi được tỳ-kheo tu tập đi đến viên 
mãn. 

Này các tỳ-kheo, trong khi tỳ-kheo với trí tuệ suy tư, tư 
duy, thẩm sát pháp ấy, sự tinh tấn, không thụ động bắt 
đầu khởi lên với vị tỳ-kheo. Này các Tỳ kheo, trong khi tỳ- 
kheo với trí tuệ suy tư, tư duy, thẩm sát pháp ấy, trong khi 
ấy sự tỉnh tấn không thụ động bắt đầu khởi lên với tỳ-kheo 
ấy. Trong khi ấy tỉnh tấn giác chỉ được bắt đầu khởi lên 
nơi tỳ-kheo. Trong khi ấy, tỳ-kheo tu tập tinh tấn giác chỉ. 
Trong khi ấy, tinh tấn giác chi được tỳ-kheo tu tập đi đến 
viên mãn. 

Hỷ không liên hệ đến vật chất được khởi lên nơi vị tỉnh 
tấn tỉnh cần. Này các tỳ-kheo, trong khi Hỷ không liên hệ 
đến vật chất khởi lên nơi tỳ-kheo tỉnh tấn tinh cần, trong 
khi ấy hỷ giác chỉ bắt đầu khởi lên tỳ-kheo. Trong khi ấy 
hỷ giác chi được vị tỳ-kheo tu tập. Trong khi ấy hỷ giác 
chi được tỳ-kheo tu tập đi đến viên mãn. 

Thân của vị ấy được tâm hoan hỷ trở thành khinh an, 
tâm cũng được khinh an. Này các tỳ-kheo, trong khi tỳ- 
kheo với ý hoan hỉ được thân khinh an, được tâm cũng 
khinh an, trong khi ấy, khinh an giác chi bắt đầu khởi lên 
nơi tỳ-kheo. Trong khi ấy, khinh an giác chi được tỳ-kheo 
tu tập. Trong khi ấy, khinh an giác chi được tỳ-kheo làm 
cho đi đến sung mãn. 

Một vị có thân khinh an, an lạc tâm vị ấy được định 
tĩnh. Này các tỳ-kheo, trong khi tỳ-kheo có thân khinh an, 
an lạc, tâm vị ấy được định tỉnh, trong khi ấy định giác chi 
được tỳ-kheo tu tập. Trong khi ấy định giác chi được tỳ- 
kheo làm cho đi đến sung mãn. 


Hành thiển 69 


Vị ấy với tâm định tĩnh như vậy, khéo nhìn (sự vật) với 
ý niệm xả ly. Này các Tỳ kheo, trong khi tỳ-kheo với tâm 
định tĩnh như vậy, khéo nhìn (sự vật) với ý niệ xả ly, trong 
khi ấy xả giác chỉ bắt đầu khởi lên nơi tỳ-kheo. Trong khi 
ấy xả giác chỉ được tỳ-kheo tu tập. Trong khi ấy xả giác chi 
được tỳ-kheo làm cho đi đến sung mãn. 

Này các tỳ-kheo, trong khi quán thọ trên các cảm thọ... 
(như trên).. quán tâm trên tâm... (như trên)... quán pháp 
trên các pháp, tỳ-kheo an trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 
niệm với mục đích điều phục tham ưu ở đời, trong khi ấy 
niệm của vị ấy được an trú, không có hôn mê. Này các tỳ- 
kheo, trong khi niệm của tỳ-kheo được an trú, không có 
hôn mê, niệm giác chỉ trong khi ấy được bắt đầu khởi lên 
tỳ-kheo. Niệm giác chi trong khi ấy được tỳ-kheo tu tập. 
Niệm giác chi trong khi ấy, được tỳ-kheo làm cho đi đến 
sung mãn. 

Vị ấy an trú với chánh niệm như vậy, suy tư, tư duy, 
thẩm sát pháp ấy với trí tuệ. Này các tỳ-kheo, trong khi an 
trú với chánh niệm như vậy, vị ấy suy tư, tư duy thẩm sát 
pháp ấy với trí tuệ. Trạch pháp giác chi trong khi ấy được 
bắt đầu khởi lên nơi tỳ-kheo. Trạch pháp giác chỉ trong khi 
ấy được tỳ-kheo tu tập. Trạch pháp giác chỉ trong khi ấy 
đi đến sung mãn. 

Tinh tấn không thụ động bắt đầu khởi lên nơi vị ấy. 
Này các tỳ-kheo, trong khi tỳ-kheo suy tư, tư duy, thẩm 
sát pháp ấy với trí tuệ, và tinh tấn không thụ động bắt đầu 
khởi lên từ vị ấy, tinh tấn giác chỉ trong khi ấy bắt đầu khởi 
lên nơi vị tỳ-kheo. Tỉnh tấn giác chi được tỳ-kheo tu tập. 
Tỉnh tấn giác chi được tỳ-kheo làm cho đi đến sung mãn. 

Đối với vị ấy tinh cần tinh tấn, hỷ không liên hệ đến vật 
chất khởi lên, hỷ giác chỉ trong khi ấy bắt đầu được khởi 


70 Thích Mĩnh Châu 


lên nơi tỳ-kheo. Hỷ giác chi trong khi ấy được tỳ-kheo tu 
tập. Hỷ giác chi trong khi ấy được tỳ-kheo làm cho đi đến 
sung mãn. 

Thân của vị ấy được tâm hoan hỷ trở thành khinh an, 
tâm cũng được khinh an. Này các tỳ-kheo, trong khi tỳ- 
kheo với ý hoan hỉ được thân khinh an, được tâm cũng 
khinh an, trong khi ấy khinh an giác chi bắt đầu khởi lên 
nơi tỳ-kheo. Trong khi ấy khinh an giác chi được tỳ-kheo 
làn cho đi đến sung mãn. 

Một vị có tâm khinh an, an lạc, tâm vị ấy được định 
tĩnh. Này các tỳ-kheo, trong khi vị ấy có thân khinh an, an 
lạc, tâm vị ấy được định tính, trong khi ấy định giác chi 
bắt đầu khởi lên nơi tỳ-kheo. Trong khi ấy định giác chỉ 
được tỳ-kheo tu tập, trong khi ấy định giác chi được tỳ- 
kheo làm cho đi đến sung mãn. 

VỊ ấy với tâm định tĩnh như vậy khéo nhìn (sự vật) với 
ý niệm xả ly. Này các tỳ-kheo, trong khi tỳ-kheo với tâm 
định tỉnh như vậy, khéo nhìn (sự vật) với ý niệm xả ly, 
trong khi ấy xả giác chỉ bắt đầu khởi lên nơi tỳ-kheo. 
Trong khi ấy xả giác chi được tỳ-kheo tu tập. Trong khi ấy 
xả giác chi được tỳ-kheo làm cho đi đến sung mãn. 

Này các tỳ-kheo, bốn niệm xứ được tu tập như vậy, 
được làm cho sung mãn như vậy khiến cho bảy giác chỉ 
được sung mãn. 

Và này các tỳ-kheo, bảy giác chỉ tu tập như thế nào, làm 
cho sung mãn như thế nào, khiến cho minh giải thoát được 
viên mãn. Ở đây, này các tỳ-kheo, tỳ-kheo tu tập niệm giác 
chỉ, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến 
diệt, hướng đến xả ly; tu tập trạch pháp giác chi...(như 
trên)... tu tập tinh tấn giác chỉ... (như trên)... tu tập hỷ giác 


Hành thiển 71 


chi... (như trên)... tu tập khinh an giác chỉ... (như trên)... tu 
tập định giác chỉ (như trên)... tu tập xả giác chi, liên hệ đến 
viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến diệt, hướng đến 
xả ly. Này các tỳ-kheo, bảy giác chi được tu tập như vậy, 
được làm cho sung mãn như vậy, khiến cho minh giải 
thoát được viên mãn. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các tỳ-kheo ấy hoan hỷ 
tín thọ lời Thế Tôn dạy. 


œ-#-& 


72 Thích Mĩnh Châu 


Pháp thí thắng mọi thí 
Sqbbadanatmnn dhartmadanat JinaFi 


Phiên bản tháng 12-2023 


SÁCH ẤN TỐNG 


KHÔNG BÁN 


Chúng ta hãy cố gắng làm sống dậy ý nghĩa lành mạnh 
của hành thiền nguyên thủy, áp dụng pháp môn niệm 
hơi thở vào hơi thở ra trong đời sống hằng ngày của 
chúng ta và như vậy chúng ta vừa báo đáp ân đức 
thuyết pháp độ sanh của Đức Phật và tự mình được san 
sẻ những kinh nghiệm về thiền của Đức Phật. Có vậy 
chúng ta mới đánh giá đúng đắn phương pháp hành 
thiền của đức Phật và được hưởng thọ những ảnh 
hưởng tốt đẹp của pháp môn hành thiền. 


— Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU 


SÁCH ẤN TỐNG 


KHÔNG BẢN 


